CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 





Khảo cứu về 
TỊNH ĐỘ 
TÔNG 


KHẢO CỨU VỀ TỊNH ĐỘ TÔNG 





CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 





CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 


Khảo cứu về 


TỊNH ĐỘ TÔNG 


[SỈ NHẢ XUẤT BẢN TỒN GIẤO 


KHẢO CỨU VỀ TỊNH ĐỘ TÔNG 





Biên soạn: 
BAN PHẬT HỌC XÁ LỢI 


- TK. Thích Đồng Bổn 
- Cư sĩ Tống Hồ Cầm 

— Cư sĩ Lâm Hoàng Lộc 
- Cư sĩ Trần Đức Hạ 

- Cư sĩ Tô Văn Thiện 

— Cư sĩ Trần Phi Hùng 
— Cư sĩ Chính Trung 


Mộ), sÍẺ 


đJR 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 








CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 
1905-1973 


KHẢO CỨU VỀ TỊNH ĐỘ TÔNG 





CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 7 








Ở Trung Hoa, Đại hàn, Nhựt bổn và Việt Nam hình thức 
Phật giáo được rộng truyền và được nhiều người chấp nhận 
hơn hết là Tông Tịnh Độ. 

Về nghi thức — thờ phượng, lễ bái, tụng niệm - Tịnh Độ 
Tông không quá phiển phức, tốn kém, như Mật Tông, lại 
không quá đơn giản như Thiển Tông. 

Về hành trì thì không có pháp môn nào dễ hơn, dễ đến 
nỗi có người cho đó là "con đường tu tắt". 

Giản dị và dễ tu như thế mà kết quả lại chắc chắn và tốt 
đẹp ngoài sức tưởng tượng. Chính ba điểm này đã làm cho 
đông tây kim cổ nhiều người hoài nghi, dầu rằng sách vở và 
đôi khi thực tế đã biện hộ mạnh mẽ cho hiệu năng hiệu lực 
của phương pháp "niệm Phật vãng sanh". 

Đã có những cuộc tranh luận về vấn đề từ lâu rồi, nay 
đem ra mổ xẻ nữa, phỏng có lợi ích gì không? 

Thưa có, vì nhiều lẽ 


Thứ nhứt, cuộc tranh luận nói trên dầu có, nó tẳn mác 
trong kho sách hết sức to lớn của Phật giáo, nếu không sưu 


8 KHẢO CỨU VỀ TỊNH ĐỘ TÔNG 





tập thì cái có đó gần như không, chẳng mấy ai biết đến, để 
xem phải trái ở đâu. 

Thứ nhì, phải trái không phân thì lòng tin khó vững. Đức 
tin chưa vững thì sự hành trì không kiên cố liên tục, hai điều 
kiện tất yếu cho sự thành công. 

Thứ ba, có một vài khía cạnh chưa được trình bày rõ 
ràng, một vài hóc hiểm chưa được soi sáng, khiến nhiều người 
chưa dứt hẳn mọi hồ nghi. 

Trước những sự kiện vừa kể tác giả của thiên khảo cứu 
này có tham vọng: 

- Đi ngược dòng thời gian đến uyên nguyên của phép 
niệm Phật, để xem coi lời phán quyết: "Tịnh độ tông không 
phải là Phật giáo và hoàn toàn là một sáng tác của người 
Trung hoa” có đúng hay không; 

- Dựa trên kinh điển, minh định chơn nghĩa của nhiều 
danh từ bị hiểu sai, chỉ vì quá thường dùng, quá thông dụng; 

- Vạch những chỗ dụng tâm sâu kín của kinh điển để đặt 
pháp môn "niệm Phật xưng danh” cũng như toàn bộ máy 
"tượng trưng" của tông Tịnh độ vào địa vị chính xác của nó, 
hầu làm tan những ngộ nhận hay những bình luận xuyên tạc. 

Đây là một công tác mà tự người cầm bút thấy quá bạo 
dạn và dễ sơ sót. Nhưng vì lòng muốn chia sớt những gì mà ta 
đã lượm lặt được suốt hai mươi năm theo dõi vấn để, tác giả 
quyết thực hiện ý mình với niềm hy vọng được bốn phương 
bạn đọc chỉ bảo và tha thứ những điểm khiếm khuyết hoặc sai 
lầm. 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 9 





Lại nữa, trong thiên khảo cứu này sẽ có nhiều giải thích 
mà người đọc có thể cảm thấy là quá mới, quá bạo, trái ngược 
với đường lối chung từ trước tới nay của đa số hoặc của những 
"uy quyển" được nhiều giới tin tưởng. Gặp những trường hợp 
này, xin bình tâm và vô tư suy xét tận tường, đừng vội lên án 
và đả kích. 


CHÁNH TRÍ 


10 KHẢO CỨU VỀ TỊNH ĐỘ TÔNG 





LƯỢC SỬ TINH ĐỘ TÔNG 
SE he x- „Á... 


Một ít học giả ngoại quốc lầm cho pháp môn Tịnh 
độ là một pháp môn chịu ảnh hưởng của một phái 
Thiên Chúa giáo (Nestorianisme) hay một sáng tác của 
Nhựt Bổn. 

Vô tư mà xét, chúng ta phải nhìn nhận rằng nhiều 
kinh luận của Đại thừa Phật giáo Ấn Độ hàm chứa 
giáo nghĩa của pháp môn niệm Phật, như Kinh Pháp 
Hoa, Luận Khởi Tín của Mã Minh hay Luận Vãng 
sanh của Thế Thân, v.v... Căn cứ vào điểm này thì, dầu 
không được lập thành môn phái rõ ràng, Tịnh giáo đã 
có từ khi Đức Phật còn hiện tiền, nghĩa là trước khi 
Phật giáo du nhập vào Trung Hoa, Nhựt Bổn hằng 9, 
10 thế kỷ. Theo cư sĩ Cao Quan Lư, Tịnh giáo có thể 
được truyền vào Trung Quốc một lượt với các giáo 
nghĩa khác, nhưng chỉ được người theo tu học kể từ 
Huệ Viễn Đại sư đứng ra đề xướng và dẫn đạo. 

Một điểm khác nữa của Tịnh độ tông Trung Hoa 
là, tuy trong phái có nhiều vị danh sư, Tông này không 
có hệ thống truyền thừa như các tông khác. Đến đời 
Tống, ngài Minh Hiểu Pháp sư mới chọn trong các bậc 
đồng tu tịnh nghiệp trải qua các thời đại cách nhau xa 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 11 





và được công nhận là đạo cao đức cả, mà sắp thành 
một hệ thống 7 Tổ. Sau Chí Khánh noi theo đó mà viết 
ra sách “Tịnh Độ Lập Giáo Chí”, ghi lại hệ thống bẩy 
Tổ vừa nói để lưu lại cho hậu thế. Đến đời Minh, các 
học giả lại tôn thêm Ngài Vân Thê Đại sư làm Tổ thứ 
8. 

Danh sách 7 Tổ: 

L— Lư sơn Huệ Viễn Đại sư 

2 - Quang Minh Thiện Đạo Đại sư 

3 — Ban Châu Thừa Viễn Đại sư 

4 — Ngũ Hội Pháp Chiếu Đại sư 

5 - Đài Nham Thiếu Khang Đại sư 

6— Vĩnh Minh Diên Thọ Thiền sư 

7 — Chiếu Khánh Tỉnh Thường Đại sư 

8 — Vân Thê Châu Hoành Đại sư. 

Sơ Tổ họ Cổ, người phủ Nhạn môn, Châu Lâu 
phiền, (bây giờ là Sơn Tây). Lúc nhỏ học nho, thông 
suốt sáu kinh, lại thêm tỉnh tường Trang, Lão. Đến 2l 
tuổi, nhân nghe ngài Đạo An giảng kinh Bát Nhã, phát 
tâm xuất gia. Gặp buổi giặc cướp tung hoành ngài Đạo 
An bèn phân tán đồ chúng. Huệ Viễn từ tạ thầy sang 
Kinh Châu, rồi lại sang La Phù để đến Tâm Dương. 
Thích cảnh Lư Phong thanh tịnh, Huệ Viễn trú lại ở đó. 
Lúc bấy giờ có sa môn Huệ Vĩnh là người đồng môn 


12 KHẢO CỨU VỀ TỊNH ĐỘ TÔNG 





với Viễn, đang ở chùa Tây Lâm. Vĩnh khuyến khích 
Thứ sử Hoàn Ý đứng ra xây cất chùa Đông Lâm và 
mời Huệ Viễn về ở. Về sau, có các nhà ẩn tu như Lưu 
di Dần, Lôi thứ Tông và cả ngàn sa môn do Huệ Viễn 
chỉ dạy, kết hợp lập thành Bạch Liên Xã, thượng tượng 
Vô Lượng Phật, tiến tu tịnh nghiệp. 

Tổ thường nói: “Tam muội (chánh định) có nhiều 
lối, tên gọi khác nhau. Muốn dễ tiến đến thứ tam muội 
nào, cũng cần phải dày công tu tập, và trong các công 
phu này, niệm Phật là trước nhứt”. 

Ngôn hành hợp nhứt, trọn ba mươi năm cư chùa 
Đông Lâm, Tổ luôn luôn mỗi ngày đêm niệm Phật sáu 
thời, chơn không bao giờ rời núi, nếu phải đưa khách 
thì cũng chỉ đưa tới Hố Khê là cùng. 

Đến tháng 8 năm Nghĩa Hy thứ 12, đời Tấn (416 
T.L.), ngài tịch, thọ 83 tuổi. Khi sanh tiền, Tổ được ba 
lần thấy thánh tượng Đức A Di Đà và lúc lâm chung lại 
được thấy Tam Thánh Tây phương. 

Kinh Luận căn bản của Tịnh độ tông: 

1- Phật Thuyết Vô Lượng Thọ Kinh, 2 quyển, do 
Tào Ngụy Khương Tăng Khải dịch. Cũng gọi Đại bổn. 

2- Phật thuyết quán Vô Lượng Thọ, l quyển, do 
Tống Cương Lương Da Xá dịch. 

3- Phật thuyết A Di Đà Kinh, l quyển, do Diêu 
Tần Cưu Ma La Thập dịch. Cũng gọi là Tiểu bổn. 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 13 





4- Vãng sanh Tịnh độ Luận 
Tông chỉ của Tịnh độ 

Tông Tịnh độ lấy sự niệm Phật làm nhân duyên, 
dựa trên lời nguyện của Phật A Di Đà, lúc Phật còn là 
Bồ tát Pháp Tạng (Dharmakara) như dựa vào một sức 
cứu độ ngoài ta (tha lực), và cầu sanh về nước Tịnh 
(Tịnh độ, hay nói đúng hơn, Tịnh thổ), mà tiếng Phạn 
gọi là Sukhâvati: đất trong sạch an lành. 

Các bậc cao đức thời xưa thấy có hai con đường tu 
hành: 

1- Con đường khó đi (nan hành) 

2- Con đường dễ đi (dị hành) 

Hoặc lập hai cửa (môn): 

- Cửa vào đường Thánh (Thánh đạo môn) 

- Cửa vào nước Tịnh (Tịnh độ môn) 

Phẩm Dị Hành trong bộ Luận Thập Trụ Tỳ Bà Xa 
của Bồ tát Long Thọ có giải như sau: “Có hai con 
đường dành cho hàng Bồ Tát cầu “bất thối chuyển”®, 
một là con đường dễ đi, hai là con đường khó đi. Gọi 
khó vì cầu bất thối chuyển trong đời “ngũ trược” lại 
không có Phật xuất thế là một việc không phải dễ. Gọi 
dễ vì người tu theo cuộc đời này chỉ làm có một việc là 





1. Baắ thoă chuyeä: khoâg ñoä yùuø böôàù treâ ñöông tieá tôù quaô 
vòPhaãñ 


14 KHẢO CỨU VỀ TỊNH ĐỘ TÔNG 





tin ở lời nguyện tiếp dẫn của Phật A Di Đà một lòng 
phát nguyện sanh về nước Tịnh. Nguyện lực của A Di 
Đà mạnh mẽ vô cùng, ai tin vào sức mạnh ấy và nắm 
giữ vững vàng, ắt nhập vào chánh định của Đại thừa, 
mà chánh định là bất thối chuyển đó. Đây là thả 
thuyền theo nước, có phải dễ và sướng không?” 

Trong sách An Lạc Tập, Thiển sư Đạo Xước có 
viết: “Con đường Thánh (Thánh đạo) hiện nay khó 
theo, một là vì chúng ta xa cách Phật rất lâu, hai là khó 
thông hiểu lý đạo đến chỗ thâm sâu nhỏ nhặt. Duy có 
cửa Tịnh độ là thông suốt dễ vào. Theo tông này, chỉ 
có pháp môn niệm Phật là con đường dễ đi”. 

Chủ yếu của giáo nghĩa 

Tông Tịnh độ là pháp môn gần gũi nhứt với căn 
cơ của các hạng chúng sanh và cũng là pháp môn được 
lưu truyền phổ biến nhứt. Tu theo pháp môn này lấy 
việc quán Phật, niệm Phật làm phương tiện. Tuy giản 
dị, kết quả không phải không tốt đẹp. 

Có người đặt nghi vấn: “Muốn thấy Thật tướng 
của vạn pháp phải đạt đến chỗ vô tướng, vô niệm. 
Đàng này giáo nghĩa của tông Tịnh độ không ngoài 
chỗ bắt đầu hữu tướng, hữu niệm để tới cõi hữu hình 
hữu tướng là Tịnh độ hay Tây phương Cực Lạc thế 
giới, như vậy thì rõ ràng trái với Thật tướng, sao nói 
được là một pháp môn của Đại thừa”? 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 15 





Nên hiểu: pháp môn quán Phật niệm Phật, tự nó, 
không thể đưa chúng sanh một mạch đến chỗ viên 
chứng Thật tướng, nhưng nó có công năng đưa chúng 
sanh, nếu được vãng sanh về nước Phật A Di Đà, đi 
đến Thật tướng một cách thuận tiện dễ dàng. Tại sao? 
Tại vì ở thế giới Cực lạc, chúng sanh lãnh được vô 
lượng giáo pháp an lạc, gặp nhiều duyên lành, rồi tự 
nhiên nhi nhiên mà hướng về nẻo Thật tướng, thành 
tựu Phật đạo. 

Quả vị 

Kỳ vọng của người tu hành theo pháp môn Tịnh 
độ là vãng sanh về Tịnh quốc, khác với kỳ vọng của 
hành giả các tông khác là thành Phật. 

Mới nghe, nhiều người có thể lầm tưởng rằng cứu 
cánh của Tịnh độ quá thấp kém, nhưng nếu biết “Pháp 
môn vô lượng nghĩa, dĩ tịnh vi bổn” thì thấy rằng Tịnh 
độ, như đã nói, là một cái trạm mà người tu hành, bất 
cứ môn phái nào, đều phải trải qua trước khi đến bước 
cuối cùng là thành Phật. Không vãng sanh về Tịnh độ 
là tâm chưa tịnh, còn ô nhiễm, đó là nghĩa thật của hai 
chữ vãng sanh. Mà tâm chưa tịnh thì là tâm chúng 
sanh, mong gì thành Phật. Tới đây ta đã thấy rõ chủ 
đích của pháp môn Tịnh độ là giúp người hành giả đạt 
đến chỗ khử tà niệm, vọng tưởng, để đến thanh tịnh 
hoàn toàn và định mãi trong cái thanh tịnh ấy. Định đã 
có thì Huệ phải sanh, chính là giai đoạn mà Kinh gọi là 


16 KHẢO CỨU VỀ TỊNH ĐỘ TÔNG 





“Hoa khai” (hoa nở), “Kiến Phật” (thấy Phật, tức là 
thấy Phật tánh, Thật tướng). Huệ là Bát nhã trí. Người 
có trí này là người đã chuyển cái Biết tầm thường của 
mình (Bát thức) thành cái Biết siêu việt (Tứ tr, gồm 
chung gọi là Bát nhã trí hay Nhất thiết chủng trí. 

Thiền Tịnh có khác nhau không? 

Từ xưa đến nay, có một cuộc tranh chấp giữa hai 
tông: Thiển và Tịnh. Phe Tịnh thường dựa vào bài kệ 
của Vĩnh Gia Thiền sư mà cho là Tịnh hơn Thiển: 

Tu Thiền, không tu Tịnh 

Mười người, chín lạc đường 

Âm cảnh bỗng hiện bày 


Liếc thấy liền theo đó. 


Không Thiền mà tu Tịnh 
Muôn tu, muôn người được 
Chỉ thấy được Di Đà 

Lo gì chẳng khai ngộ 


Tu Thiền cùng tu Tịnh 
Khác nào cọp thêm vây 
Hiện đời làm Thầy người 
Đời sau lên Phật, Tổ. 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 17 





Không Thiền cũng không Tịnh 
Địa ngục nhiều đau khổ 
Muôn kiếp với ngàn sanh 


Không một ai giúp đỡ. 


Hư Vân Hòa thượng - một đại Thiển sư của thời 
cận đại - đã giải ý của bài kệ “Tứ khoa” như sau (xem 
Từ Quang số 147-148). 

“Riêng tôi là người hay lưu tâm về điển chương 
tôi thật chưa thấy bài Tứ khoa giảng trong một tác 
phẩm nào của Vĩnh Minh, nhưng vì thiên hạ lưu truyền 
quá lâu, tôi không dám nói bài ấy là ngụy tạo. Điều 
đáng trách là câu “Hữu Thiền vô Tịnh”. Nói như thế là 
phân biệt có hai cái riêng sao? 

“Niệm Phật, lòng người tịnh, tức Phật độ tịnh, là 
thấy Tự tánh Di Đà. Tịnh độ ấy và Thiền chẳng phải 
hai. Chỉ vì nay người ta phân ranh cho nên lấy niệm 
Phật làm Tịnh, lấy tham thiển làm Thiền. Ngày xưa, 
đức Phật vượt thành xuất gia, vào Đàn Đặc sơn tu đạo, 
trước với A Lam Ca ba năm học định “bất dụng xứ”, 
biết không phải là chánh đạo bèn bồ đi tìm học ba năm 
khác với Uất Đàm Lam Phất lối định “phi phi tưởng”. 
Biết là chưa phải cái định tột cùng, đức Phật lại bỏ và 
đến Tượng Đầu Sơn, cùng với những người tu ngoại 


18 KHẢO CỨU VỀ TỊNH ĐỘ TÔNG 





đạo, sáu năm ép xác, mỗi ngày chỉ ăn một hột vừng. 
Mùng S tháng tư, lúc sao sáng mọc lên, hoát nhiên đại 
ngộ, thành Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. Bèn 
than rằng: “Lạ thay! Tất cả chúng sanh đều đây đủ trí 
huệ Như Lai, chỉ vì vọng tưởng chấp trước mà không 
chứng được”. Lúc ấy Đức Phật nào có vừa tu Thiền 
vừa tu Tịnh đâu... 


“Thiền là chỗ cao nhứt của Nhứt Thừa pháp, cũng 
như sữa nguyên chất. Người bán sữa cứ thêm mỗi ngày 
một ít nước, thét rồi sữa hết cái tánh sữa của nó. Người 
học Phật pháp, cũng thế, mỗi ngày thêm nước vào sữa 
hoài. Thấy thế, Vĩnh Minh mới đối với món sữa Thiền 
bị pha nước mà nói “Tu Thiền, không tu Tịnh, mười 
người chín sai đường”. Ngài không có nói “sai đường” 
đối với thứ sữa Thiển không pha nước còn nguyên 
chất. 


“Phương pháp tham thiển cốt yếu ở chỗ thấy cho 
được cái mặt mày trước khi được cha mẹ sanh thành 
(bổn lai diện mục). Mục đích chỉ cầu “minh tâm kiến 
tánh”. Người đời sau tham thiển trái với phương pháp 
ấy, khi được hưởng một cảnh giới thanh tịnh nào đó, 
thông thường là thấy thân nhẹ nhàng, như bay trên 
không trung, rồi khi hạ xuống thấy ¡im lặng, là tự cho 
công phu tu tập đã hoàn thành, kỳ thật còn nặng nề nơi 
âm cảnh. Sao chẳng biết rằng, một niệm khởi lên, dầu 
là niệm “vô sanh” đi nữa, cũng không thể nào nhắm 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 19 





“đầu sào cao trăm thước” mà lên. Nhân đây mà Vĩnh 
Minh Thiển sư mới nói: “Âm cảnh hốt hiện tiền, miết 
nhĩ tùy tha khứ” (âm cảnh bỗng hiện bày, liếc thấy 
liền theo đó). Ngược lại, lối nệm Phật già dặn, chơn 
thật, là lối nên theo, tuy nhiên Vĩnh Minh không có nói 
một cách rõ ràng rằng “Vạn tu vạn nhơn khứ” (muôn 
người tu muôn người về Tây phương). Điểm cốt yếu 
của pháp môn niệm Phật là phải thực hiện cho được 
Tịnh độ, chừng ấy mới đi thấy A Di Đà. Bây giờ nếu 
lấy câu “Đản đắc kiến Di Đà, hà sầu bất khai ngộ” 
(chỉ được thấy Di Đà, lo gì chẳng khai ngộ) mà làm 
chỗ dựa, nên hiểu đây cũng là để đả phá vọng tưởng 
sai lầm mà thôi... 

“[ôi bình sanh không bao giờ khuyên người 
không nên niệm Phật, tôi chỉ bất mãn đối với ai 
khuyên người khác không cần tham thiền. Mỗi khi tôi 
nhớ đến câu “Tà sư thuyết pháp như Hằng hà sa” 
(Thầy xằng nói pháp, nhiều như cát sông Hằng) là đau 
lòng, bởi vậy mới lấy ý chí của bài Tứ khoa giẳng ra sơ 
lược giải bày, hy vọng tất cả những người tu hành 
không còn lấy bài ấy biến chấp bất thông, mà phân 
cao hạ giữa hai tông Thiển Tịnh, làm trái ý của Vĩnh 
Minh Thiền sư vậy”. 


Kết luận 


Tịnh độ lấy lòng tin và tha lực làm chỗ nương tựa. 


20 KHẢO CỨU VỀ TỊNH ĐỘ TÔNG 





Mới xem thấy có chỗ tương đồng với Thiên Chúa giáo 
mà tín đồ chỉ tin tưởng và cầu sự cứu rỗi ở Chúa. Tuy 
nhiên xét kỹ, không đúng hẳn như vậy. 

Tuy phải tin vào tha lực của Phật A Di Đà, người 
tu Tịnh độ còn phải nỗ lực niệm Phật cho đến “nhứt 
tâm bất loạn” và tạo nhiều nhân duyên phước đức, và 
nhứt là vào phút lâm chung, “tâm bất tham luyến, ý 
bất điên đảo” mới mong vãng sanh. Vậy người niệm 
Phật tới mức ấy là người có chánh định rồi. Thế thì 
không khác người tham thiển. Có khác chăng là khác 
bấp bực: Tịnh là lối tham thiển “bình dân” và cái định 
do Tịnh cung cấp chỉ là cái định sơ đẳng. 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 21 





CHƯƠNG I 
NGUỒN GỐC 


¡nh Độ tông là một trong mười môn phái của 
Phật giáo Đại thừa Trung Hoa. 


1 


Nhiều học giả đã quả quyết rằng tông này hoàn 
toàn do người Trung Hoa sáng lập, trước sau không bao 
giờ có tên trên đất Ấn, tuy rằng việc niệm Phật đã 
được đề cập trong nhiều kinh luận chữ Phạn. Nói một 
cách khác, pháp môn niệm Phật được chính Đức Phật 
hay nhiều vị Bồ Tát khuyến khích nhưng phương tiện 
tu hành ấy luôn luôn vẫn là phương tiện, Phật giáo Ấn 
Độ, không như Phật giáo Trung Hoa, chẳng lấy đó làm 
nên tẳng để xây dựng một tông phái. 


Trong chương này, chúng ta sẽ cố xem xét coi lời 
quả quyết ấy có chơn xác hay không. 


LỊ 


Tài liệu xưa nhứt nói về hiệu lực của việc niệm 
Phật có lẽ là Sutralamkara (Đại Thừa Trang Nghiêm 


22 KHẢO CỨU VỀ TỊNH ĐỘ TÔNG 





Kinh Luận) của Asvaghosa (Mã Minh) trong đó có câu 
truyện như sau: 

Một người nghèo khổ xin nhập chúng tu hành. 
Vào lúc Đức Phật đi vắng. Thượng thủ Xá Lợi Phất xét 
thấy người ấy trong tiền thế không làm được một việc 
lành nào, nên từ chối không nhận, dầu rằng người ấy 
hết sức van cầu. Các tỳ khưu lại còn tranh nhau hắt hủi 
và nhạo báng. 

Người nghèo tủi hổ và hoàn toàn thất vọng, ra bờ 
sông ngồi định tự tử. Ngay lúc ấy Phật về đến thấy anh 
chàng mặt rầu lệ chảy. Phật gạn hỏi và sau khi biết tự 
sự, Phật cho phép anh gia nhập Giáo đoàn. 

Vào trong Tịnh xá, Phật hỏi trưởng lão Xá Lợi 
Phất về duyên cớ đã từ khước người kia. Xá Lợi Phất 
bạch rằng đã quan sát kỹ thì thấy người ấy không có 
thiện căn; Phật quở: Sức thấy lui về dĩ vãng của các 
ông có hạn, vì vậy các ông không biết rằng, cách đây 
rất xa, trong quá khứ, có một người nghèo làm nghề 
lên rừng lượm củi khô về chợ đổi gạo. Một hôm, anh ta 
bị cọp rượt. Trong lúc hốt hoảng và sợ chết, anh ta nhớ 
đến Phật và lớn tiếng niệm Phật. Nhờ tiếng niệm đầy 
tin tưởng ấy, anh chàng thoát khỏi nạn. Người mót củi 
thuở xưa chính là người nghèo bị các ông hắt hủi hôm 
nay. Tiếng niệm Phật thuở nọ đã cứu khổ, nay là cơ 
giải thoát cho anh. 

Bồ tát Mã Minh kết luận như sau; 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 23 





Một tiếng niệm Phật, vi diệu vô cùng; 

Nhờ niệm, người ấy phá tan ngục ác, 

Nhờ niệm, người ấy đã bày tổ tánh lành, 

Đã chí tâm quy y Phật 

Tất nhiên phải được giải thoát. 

Mầẫu nhiệm thay tiếng niệm Phật ! Vừa phá trừ ác 
nghiệp, vừa gieo giống thiện căn, lại vừa chứng minh 
một sự thay đổi đột ngột trong con người lạc lỏng từ 
nay đã nhớ đến Cha, đã về với Cha. Có về với Cha là 
cố nhiên phải có hưởng gia tài Giải thoát của Cha°'. 

René Groussel, trong "'Historie de lI'Extrême 
Orient'' (Lịch sử Viễn đông), quyển 1, trang 78, đã nói 
rằng, với Mã Minh Bồ tát, "chớm nở một tôn giáo chủ 
trương việc tôn thờ một nhân vật, mà trong tương lai sẽ 
là tông Tịnh độ". Không còn gì sai lầm bằng sự nhận 
xét này, trong đó người ta dễ thấy ảnh hưởng của Nhất 
thần giáo ở Tây phương. Không ai chối cãi rằng, khi 
nhắc lại câu truyện trên, ý chánh của Mã Minh là 
khuyên người niệm Phật, tưởng nhớ đến Phật, nhưng từ 
đó mà suy diễn rằng Bồ tát cổ động cho việc tôn thờ 
Phật - hay nói rõ hơn, tôn thờ cá nhân Phật - thì thật 
là chưa hiểu ý của Mã Minh nói riêng và tư tưởng của 
toàn hệ thống Phật giáo nói chung. Về sau chúng ta sẽ 
thấy rõ cái nghĩa thật của việc niệm Phật. 





1. Noùtheo caâ truyeä "cuøg töñ trong Kinh Phab Hoa. 


24 KHẢO CỨU VỀ TỊNH ĐỘ TÔNG 





LỊ 


Trong Kinh Na Tiên được hai thừa chấp nhận, có 
một câu truyện khác ca tụng hiệu lực giải thoát của 
việc niệm Phật như sau: 

"Vua (Milinda) hỏi Đại đức Na Tiên (Nagasena): 

- Đại đức nói, dầu có trăm năm làm ác, nhưng 
nếu đến lúc sắp chết, biết tưởng nhớ đến Phật, thì sau 
khi chết, sẽ được sanh về cõi trời cao nhứt. Tôi không 
tin lời ấy được. Đại đức còn nói, chỉ giết một người 
thôi cũng đủ, sau khi chết, rơi vào địa ngục. Tôi không 
tin lời ấy. 

"Đại đức Na Tiên hỏi lại vua: 

"Nếu có người đặt một viên sỏi trên mặt nước, 
viên sỏi ấy sẽ nổi hay chìm? 

"- Chìm 

"- Bây giờ, nếu chất một trăm tẳng đá lớn trên 
một chiếc thuyển, thuyễển ấy sẽ chìm không? 

"Không 

"Na Tiên giải: 

"— Vì chiếc thuyền chở cho nên trăm tảng đá kia 
không chìm. Cũng thế, dầu nghiệp ác nặng nề đến đâu 
mà lúc lâm chung biết tưởng nhớ tới Phật một lần thôi, 
thì sẽ nhờ tâm tưởng ấy mà không đọa địa ngục lại 
được sanh về cõi trời. Hòn đá nhỏ chìm dưới đáy nước 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 25 





giống như người làm ác mà không biết niệm tưởng 
Phật: người ấy chết rồi, sẽ rơi vào địa ngục". 

Nhiều bộ Kinh Tiểu thừa như Trung A Hàm, Pháp 
Cú, có xưng tụng hiệu lực của việc tưởng nhớ và trở về 
(quy y) với Phật. 

Nhưng để cập, xưng tán nhiều nhứt việc niệm 
Phật là kinh điển của Đại thừa, như Phật Bổn Hạnh 
Tập, Kinh Hoa Nghiêm Kinh, Đại Trí Đô Luận, Thập 
Trụ Tì Bà Sa Luận, Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, Đại 
Thừa Khởi Tín Luận... lại nữa, chỉ trong kinh điển Đại 
thừa mới có thấy nói Đức Phật A Di Đà và thế giới 
Cực Lạc. Sau đây, chúng ta sẽ lần lượt, theo thứ tự thời 
gian, nhắc lại những đoạn kinh luận chủ trương việc 
niệm Phật, sự tin tưởng Phật A Di Đà và nguyện vãng 
sanh về thế giới Tây phương. 

Trước nhứt là bộ "Đại Thừa Khởi Tín Luận" của 
Mã Minh (Asvaghosa), đã được Chơn Đề (Paramãrtha) 
(năm 552) và Học Hỉ (695-700), dưới hai triểu nhà 
Lương và nhà Đường, dịch ra Hán văn. 

Bản dịch của Chơn Đề (Paramãrtha) 


Phục thứ chúng sanh sơ học thị pháp, dục cầu 
chánh tín, kỳ tâm khiếp nhược, dĩ trụ ư thử sa bà 
thế giới, tự úy bất năng thường trị chư Phật, thân 
thừc cúng dường, cụ vị tín tâm nan khả thành tựu, ý 
dục thối giả. Đương tri Như Lai hữu thằng phương 
tiện, nhiếp hộ tín tâm, vị dĩ chuyên ý niệm phật 


26 KHẢO CỨU VỀ TỊNH ĐỘ TÔNG 





nhân duyên, tùy nguyện đắc sanh tha phương Phật 
thổ, thường kiến ư Phật, thừa ly ác đạo Như tu đa la 
thuyết, nhược nhơn chuyên niệm Tây phương Cực 
Lạc thế giới A di Đà Phật, sở tu thiện căn hồi 
hướng, nguyện câu sanh bỉ thế giới, tức đắc vãng 
sanh, thường kiến Phật cố, chung vô hữu thối. 
Nhược quan bỉ Phật Chơn như Pháp thân, thường 
cần tu tập, tất cánh đắc sanh trụ chánh định cố. 

Nga: 

Lại nữa, chúng sanh mới học pháp này, muốn cầu 
đức tin chơn chánh nhưng tâm lý lại yếu đuối, bởi lẽ ở 
thế giới sa bà chẳng năng thường gặp chư Phật để tự 
thân vâng chịu lời dạy bảo và cung dưỡng, cho nên e 
sợ tín tâm khó thành, ý muốn lui bước. Nên biết Như 
Lai có phương tiện hay để nuôi dưỡng và che chở lòng 
tin, đó là pháp chuyên ý niệm Phật. Nhờ nhân duyên 
đó mà tùy nguyện được sanh về nước Phật ở phương 
kia, thường thấy Phật rồi nương đấy mà xa lìa đường ác 
Như kinh nói, người nào biết chuyên tâm tưởng nhớ 
Phật A Di Đà của thế giới Cực Lạc phương tây, bao 
nhiêu căn lành tu được lại đem ra hồi hướng, nguyện 
sanh về thế giới kia thì được vãng sanh, rồi nhờ thường 
thấy Phật cho nên, rốt cuộc không lui bước. Nếu thấy 
Chơn như Pháp thân của Phật A Di Đà thường cầu mãn 
tu tập, cuối cùng được sanh và đứng trong chánh định. 


Bản dịch của Học HỈ (sikshãnanda): 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 27 





Phục thứ, sơ học Bồ tát trụ thử sa bà thế giới, 
hoặc trị hàn nhiệt, phong võ bất thời, cơ cẩn đẳng 
khổ, hoặc kiến bất khả úy chúng sanh, tam độc sở 
triỀn, tà kiến điên đảo, khí bội thiện đạo tập hành 
ác pháp. Bồ tát tại trung, tâm sanh khiếp nhược, 
khủng bất khả ngộ chư Phật Bồ tát, khủng bất năng 
thành tựu thanh tịnh tín tâm, sanh nghỉ dục thối giả, 
ưng tác thị niệm; thập phương sở hữu chư Phật Bồ 
tát giai đắc đại thần thông, vô hữu chướng ngại, 
năng dĩ chúng chúng thiện xảo phương tiện cứu bạn 
nhứt thiết hiểm nguy chúng sanh. Tác thị niệm dĩ, 
phát đại thệ nguyện, nhứt tâm chuyên niệm Phật 
cập Bồ tát. Dĩ sanh như thị quyết định tâm cố, ư thử 
mạng chung tất đắc vãng sanh dư Phật sát trung, 
kiến Phật bồ tát, tín tâm thành tựu, vĩnh ly ác thú. 
Như kỉnh trung thuyết, nhược thiện nam tử, thiện 
nữ nhơn, chuyên niệm Tây phương Cực Lạc thế giới 
A Di Đà Phật, dĩ chư thiện căn hồi hướng nguyện 
sanh quyết định đắc sanh, thường kiến bỉ Phật, tín 
tâm (tăng trưởng, vĩnh bất thối chuyển. Ư bỉ văn 
pháp, quán Phật pháp thân, tiệm thứ tu hành, đắc 
nhập chánh vị. 

Nga: 

Lại nữa, Bồ tát sơ học ở thế giới sa bà, hoặc gặp 
lạnh nóng, gió mưa trái thời, mất mùa đói khổ v.v... 
hoặc thấy chúng sanh chẳng thiện, bị ba độc buộc trói, 


28 KHẢO CỨU VỀ TỊNH ĐỘ TÔNG 





tà kiến làm điên đảo, xây lưng với thiện, tập làm việc 
ác. Trong cảnh đó, Bồ tát sanh lòng khiếp sợ, sợ chẳng 
gặp được chư Phật Bồ tát, sợ không xây dựng được đức 
tin. Nếu ngờ vực muốn thối lui thì nên tưởng đến điều 
này: chư Phật và Bồ tát ở khắp mười phương đều được 
thần thông lớn, không bị một trở ngại nào, năng dùng 
nhiều thứ phương tiện khéo léo cứu vớt tất cả chúng 
sanh thoát khỏi cơn nguy hiểm tưởng như vậy rồi, phát 
lời thể lớn là một lòng chuyên nhớ tưởng đến Phật và 
các Bồ tát. Nhờ tâm quyết đó mà khi mạng chung ắt 
hẳn sanh sang nước Phật, thấy Phật và Bồ tát, tín tâm 
thành tựu, muôn thuở xa la các khuynh hướng xấu xa. 
Như trong kinh nói: Nếu trai lành gái lành mà biết 
chuyên tâm tưởng nhớ Phật A Di Đà của thế giới Cực 
Lạc phương tây lại dùng các căn lành hồi hướng, 
nguyện sanh về cõi ấy thì quyết định được sanh, rồi 
nhờ thường thấy Phật A Di Đà, lòng tin thêm lớn, vĩnh 
viễn chẳng hề lui bước. Tại thế giới Cực Lạc, nghe 
pháp, quán thấy Pháp thân Phật, lần lượt tu hành, được 
vào chánh vỊ. 
LÌ 


Vì không có nguyên văn trước mắt, chúng ta 
không thể nói trong hai dịch giả, Chơn Để và Học Hi, 
ai đã dịch sát và đúng. Tuy nhiên, chúng ta có quyển 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 29 





nói rằng về đại cương, hai bản dịch không có gì cách 
biệt nhưng về chi tiết bản của Học Hỉ phong phú hơn 
và cung cấp cho ta những tài liệu sơ khởi về phép tu 
niệm Phật. Và đây là những yếu tố ấy: 

1.- Cảnh thế gian nhiều khổ và đầy dẫy người bất 
thiện là một trở ngại lớn lao, thường làm cho người tu 
hạnh giải thoát thấy mình quá yếu đuối rồi đâm ra lo 
sợ, nghi ngờ. Sợ là sợ không gặp Phật (không đạt đến 
Chơn lý), không xây dựng vững chắc được lòng tin (tín 
tâm). Các sợ này làm phát sanh cái nghi, và hễ có nghi 
là dễ nửa đường bỏ cuộc (lui bước). 

2.- Ai gặp trường hợp này, nên nhớ rằng Như Lai 
(ám chỉ đức Thích Ca) có nhiều phương tiện khéo léo 
cứu độ, giúp đỡ mình, và một trong những phương tiện 
đó là: phát nguyện nhứt tâm chuyên niệm Phật và Bồ 
tát. Tới đây, Luận Khởi tín chỉ nói niệm Phật và Bồ 
tát, nghĩa là Phật nào cũng được, Bồ tát nào cũng 
được. Việc này thực hành đúng thì khi chết (mạng 
chunø), quyết định được sanh về nước Phật (không nói 
Phật nào), thấy Phật và Bồ tát (cũng không nói rõ Phật 
nào và Bồ tát nào). Nhờ cái thấy này, người vãng sanh 
thành tựu được tín tâm và xa ha vĩnh viễn những 
khuynh hướng xấu xa ác độc. 

3.- Tới đoạn chót, Luận mới để cập đến những 
nét chính của pháp môn Tịnh độ (đọc Tịnh thổ mới 
đúng): Nếu ai chuyên niệm Đức Phật A Di Đà, làm 


30 KHẢO CỨU VỀ TỊNH ĐỘ TÔNG 





việc lành, dùng những nghiệp lành này để quay đầu 
(hổi hướng), bỏ cảnh thế gian nguyện sanh về nước 
Phật A Di Đà là thế giới Cực Lạc phương tây, thì được 
sanh ngay, chắc chắn như vậy. Về đó rồi, nhờ thường 
thấy Phật (thấy chớ không phải quán xin nhớ kỹ), tín 
tâm tăng trưởng và vĩnh viễn không nản lòng lùi bước. 

4.- Những người sanh về Cực lạc chẳng phải chỉ 
thấy phật thôi mà còn nghe Pháp và quán Pháp thân 
của Phật. Vậy rõ ràng: về được Tây phương chưa phải 
là đích. Về đây, nhờ thấy Phật mà vững lòng tin, thêm 
cương quyết để tiến tới trong việc tu hành là "văn 
pháp, quán Phật pháp thân". Nắm chặt đường lối này 
mà dần dần tiến bước thì chung cuộc được vào chánh 
định hay chính vị tức là thành Phật. 

Trên đây là những nguyên tắc căn bản của 
phương pháp xây dựng tâm thanh tịnh, tâm trọng tin, 
để về với Phật, hầu thấy Phật, nghe Pháp và quán 
Chơn như Pháp thân hay Chơn lý, để rốt cuộc vào 
Chánh định thành Phật. Vậy thế giới Cực Lạc là một 
cái trạm rất thuận lợi cho việc tu hành có kết quả cứu 
cánh. 

(trích tạp chí Từ Quang số 201-202, tr.80-89, Sài 
gòn tháng 5-6 năm 1969) 


LỊ 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 31 





Năm 147 sau C. Ð., vào đời Hậu Hán, một nhà sư 
gốc người nước Nguyệt Chi, pháp danh Tam tạng Chi 
Lâu Ca Sấm (có lẽ là Locaraksha), từ Touran mang 
sang Trung Hoa một bộ kinh chữ Phạn viết tay, tựa như 
thế nào vì thất truyền nên không ai biết. Bản dịch ra 
hán văn của chính nhà truyền giáo ấy, để tựa là " Phật 
Thuyết Vô Lượng Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh" 
(Đại Tạng Kinh đại chánh tân tu, quyển thứ 12, số 361, 
trang 279). Bộ kinh này là khởi thỉ của Tông Tịnh độ 
và có một tầm quan trọng đặc biệt đối với những cố 
gắng tìm hiểu đạo lý của pháp môn niệm Phật vãng 
sanh. Vì vậy, cần phân tích các đoạn trong kinh và 
vạch rõ những yếu điểm ẩn trong lòng chữ. 

Phật ở tại Linh Thứu sơn, thuộc nước Vương Xá 
cùng với mấy ngàn đệ tử các hạng. Phật ngồi suy 
ngẫm về chánh đạo, mặt rạng ngời chín sắc hào quang, 
chín sắc này lại biến ra trăm ngàn sắc khác làm cho 
diện Phật mỗi lúc thêm rực rỡ. Thấy vậy, An Nan quỳ 
bạch hỏi duyên cớ. Phật nhân đó mới nhắc lại danh 
hiệu của chư Phật trong quá khứ. Đến thời của Phật 
Thế Nhiêu Vương, có một nhà vua nghe Phật thuyết 
pháp lòng vui trí giải, bèn bổ ngai vàng, làm thầy tỳ 
khưu, lấy hiệu là Đàm Ma Ca Lưu (Dharmãkara), 
nghĩa là Pháp Bảo Tạng, rồi phát tâm Bồ tát, cầu vô 
thượng chánh giác. Bồ tát Pháp Bảo Tạng đến làm lễ 
Phật Thế Nhiêu Vương xong, bạch: "Nguyệt Phật vì tôi 
nói về công đức của các nước Phật, tôi sẽ thi hành y 


32 KHẢO CỨU VỀ TỊNH ĐỘ TÔNG 





theo và quyết tâm tạo cho được một nước Phật y như 
vậy". 

Đức Thích Ca nói với A Nan; 

- Phật Thế Nhiêu Vương biết sở nguyện của Pháp 
Bảo Tạng hết sức sáng lành, liền vì Bồ tát thuyết kinh 
như sau: 

"Nước biển tuy nhiều, nhưng nếu trọn kiếp tát 
hoài không nghỉ còn có thể làm cho biển khô thấy bùn 
ở đáy, hà huống chí tâm cầu đạo, lẽ nào chẳng đặng 
như vậy hay sao? Cầu mong mà tinh tấn chẳng nghỉ 
dừng thì ắt đặng những gì mình nguyện muốn trong 
lòng vậy?) 

Nghe xong, Bồ tát Pháp Bảo Tạng vui mừng nhảy 
nhót, liền được thiên nhãn. Dùng thiên nhãn, Bồ tát tự 
thấy cái tốt xấu của những quốc độ thiện ác của nhơn 
dân các cõi trời, trong hai trăm mười ức Phật quốc, rồi 
chọn những ước nguyện trong lòng, kết thành 24 
nguyện. Từ đó đem hết sức tinh cần phụng sự những 
nguyện này, trải qua không biết bao nhiêu số kiếp, 
nhiên hậu thành Phật, hiệu là Vô Lượng Thanh Tịnh 
Giác, trí huệ mạnh mẽ, sáng suốt không øì sánh bằng. 





... An 


nhöù kieá baš chœthöôhg khaŒho&aä, kinh haũ khoâg kieB ñaé 
kyøñeäneâ Nhôn chí taân caà ñab, hamhi ñöông baš khafñaé hoà 
Caù taù tỉnh taá baắ höu chaœgiaô hoä ñaé taân trung sôôdưE 
nguyeä nhó" 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 33 





Nơi nước Phật ở hết sức lành sạch, nhưng Phật lại sang 
các nước Phật khác, trong khắp mười phương, dạy 
truyền cho nhơn dân các cõi trời cùng các loại bò bay 
máy cựa, nhiều không biết số nào mà kể, không loài 
nào là chẳng vượt qua và ra khỏi ưu sầu khổ não. Sau 
đây là 24 lời nguyện của Phật Vô Lượng Thanh Tịnh, 
lúc còn là Bồ tát: 

1. Tới lúc tôi thành Phật, tôi sẽ làm cho nước tôi 
không có địa ngục, cầm thú, ngạ quỷ, cùng các loại bồ 
bay máy cựa. Được như nguyện này thì tôi làm Phật; 
không được đúng như nguyện này thì cho tới cùng, tôi 
chẳng làm Phật. 

2. Tới lúc tôi thành Phật, tôi khiến cho những 
người đã sanh về nước tôi, làm dân nước tôi, khi phải 
giã từ nước tôi mà đi, thì không còn trở lại trong cảnh 
địa ngục, ngạ quỷ, cầm thú, máy cựa, không được như 
vậy, tôi chẳng làm Phật. 

3. Tới lúc tôi thành Phật, nhơn dân sanh sang 
nước tôi nếu chẳng cùng một màu sắc như vàng ròng 
thì tôi chẳng làm Phật. 

4. Tới lúc tôi thành Phật, trong hàng nhân dân 
sanh về nước tôi nếu có sự sai khác như giữa người trời 
và người thế gian thì tôi chẳng làm Phật. 

5. Tới lúc tôi thành Phật, nhơn dân nào sanh về 
nước tôi, nếu tự suy tìm những đời sống của mình trong 


34 KHẢO CỨU VỀ TỊNH ĐỘ TÔNG 





mười ức kiếp để biết đầu đuôi duyên do từ đầu mà 
mình đã đến mà chẳng biết được, tôi chẳng làm Phật. 

6. Tới lúc tôi thành Phật, nhơn dân nào sanh về 
nước tôi mà chẳng thấy rõ thì tôi chẳng làm Phật. 

7. Tới lúc tôi thành Phật, nhơn dân nào sanh về 
nước tôi mà chẳng biết được niềm nghĩ nhớ trong tâm 
người khác thì tôi chẳng làm Phật. 

6. Tới lúc tôi thành Phật, nhơn dân nào sanh trong 
nước tôi mà chẳng biết bay thì tôi chẳng làm Phật. 

9. Tới lúc tôi thành Phật, nhơn dân nào trong nước 
tôi mà chẳng nghe rõ thì tôi chẳng làm Phật. 

10. Tới lúc tôi thành Phật, nhơn dân trong nước tôi 
mà có lòng thích muốn (ái dục) thì tôi chẳng làm Phật. 

1T. Tới lúc tôi thành Phật, nhơn dân trong nước tôi 
đều đứng dừng hẳn và về Niết bàn, chẳng vậy tôi 
chẳng làm Phật. 

12. Tới lúc tôi thành Phật, nhơn dân các cõi trời 
cùng các loài máy cựa của ngàn ức về nước Phật trong 
mười phương, làm duyên được với một đại đệ tử (của 
Phật) thì đều được "nhứt tâm thiền định". Con số đệ tử 
này của nước tôi, dầu có ngồi đếm trong trăm ức kiếp 
cũng không biết là bao nhiêu. Chẳng vậy, tôi chẳng 
làm Phật. 

13. Tới lúc tôi thành Phật, ánh sáng của tôi phải 
hơn ánh sáng của mặt trời mặt trăng. Ảnh sáng chư 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 35 





Phật hơn ánh sáng của mặt trời mặt trăng cả trăm ức 
muôn lần, các nơi tối tăm của vô số thiên hạ đều 
thường được soi sáng. Nhơn dân các cõi trời cùng các 
loài máy cựa, một khi thấy được ánh sáng của tôi, 
không loài nào là chẳng phát từ tâm làm điều thiện và 
sanh về nước tôi. Chẳng vậy, tôi chẳng làm Phật. 

14. Tới lúc tôi thành Phật, nhơn dân các cõi trời 
cùng các loài máy cựa của vô số nước Phật trong mười 
phương, đều được duyên chứng quả ngồi thiển nhứt 
tâm. Được nhứt tâm rồi mà dầu có trải qua ngàn muôn 
ức kiếp để tính biết số tuổi thọ của tôi, cũng không 
làm sao biết đâu là bờ bến của tuổi thọ ấy. Chẳng vậy, 
tôi chẳng làm Phật. 

15. Tới lúc tôi thành Phật, nhơn dân nào sanh về 
nước tôi, trừ những người có nguyện riêng, đều sống 
không biết đến bao lâu mà tính. Chẳng vậy, tôi chẳng 
làm Phật. 

16. Tới lúc tôi thành Phật, nhơn dân nước tôi 
không ai là có tâm ác. Chẳng vậy, tôi chẳng làm Phật. 

17. Tới lúc tôi thành Phật, tôi sẽ làm cho tên tôi 
được vô số nước Phật trong mười phương nghe đến. 
Mỗi vị trong số đông chư Phật sẽ khen ngợi công đức 
lành của nước tôi cho chúng đệ tử nghe. Nhơn dân cõi 
trời cùng các loài máy cựa, nghe được tên tôi, đều vui 
mừng sanh về nước tôi. Chẳng vậy, tôi chẳng làm 
Phật. 


36 KHẢO CỨU VỀ TỊNH ĐỘ TÔNG 





18. Tới lúc tôi thành Phật, ở các nước Phật, nhơn 
dân nào hành đạo Bồ tát, thường nghĩ nhớ đến tâm 
trong sạch thì tới giờ tuổi thọ chấm dứt, tôi cùng không 
biết bao nhiều tỳ khưu sẽ bay đến tiếp rước và cùng 
đứng trước những Bồ tát ấy. Các Bồ tát này sanh về 
nơi nước tôi và làm "a duy việt trí"). Chẳng vậy, tôi 
chẳng làm Phật. 

19. Tới lúc tôi thành Phật, nhơn dân các nước 
Phật phương khác, đời trước đã làm ác, nếu nghe được 
tên tôi và cùng ngay thẳng làm đạo, muốn về sau sanh 
sang nước tôi, mạng hết được chẳng trở lại trong ba 
nẻo ác, thì được sanh về nước tôi đúng như ước nguyện 
trong tâm. Chẳng vậy, tôi chẳng làm Phật. 

20. Tới lúc tôi thành Phật, các Bồ tát nước tôi mà 
chẳng được "nhứt sanh bổ xứ" đúng với công đức của 
nguyện mình, thì tôi chẳng làm Phật. 

21. Tới lúc tôi thành Phật, các Bồ tát ở nước tôi 
mà chẳng đây đủ 32 tướng tốt thì tôi chẳng làm Phật. 

22. Tới lúc tôi thành Phật, các Bồ tát nước tôi, 
nếu muốn đi mười phương cúng dường vô số Phật, là 
được tài đi như bay (phi hành); nếu muốn được thứ vật 





1. Cuõg gơï A beèbaf trí, A ti baf trí, nghé laøbaš thoš chuyeä: moB 
loag thaúg böôù ñeá Voâthöôhg chaùh ñaúg chaùh giaù, khoâg 
thoă lui. Caù thua8 ngöõtreâ laøphieâ aân cuâ nhöõg Phan ngöõ 
Avaivartika, Aviratin, A parivariya. 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 37 





tự nhiên là liền có ngay trước mặt để dùng cúng dường 
chư Phật. Muốn như thế là tất đi khắp mười phương, 
nhưng chơi tới trưa là trở về đến nước tôi. Chẳng vậy, 
tôi chẳng làm Phật. 


23. Tới lúc tôi thành Phật, các Bồ tát nước tôi, đến 
giờ muốn ăn thì trong chén bằng bảy báu tự nhiên sanh 
ra trăm thức ăn, ăn xong chén bát tự nhiên đi mất. 
Chẳng vậy, tôi chẳng làm Phật. 

24. Tới lúc tôi thành Phật, các Bồ tát nước tôi nói 
kinh hành đạo, nếu chẳng y như Phật thì tôi chẳng làm 


Phật. 
LỊ 


Chúng ta thấy gì đặc biệt trong 24 lời nguyện của 
Bồ tát Pháp Bảo Tạng? Một cam kết cương quyết 
chung: Nếu tới lúc tôi thành Phật mà những ước 
nguyện tôi không thành sự thật thì tôi không làm Phật. 
Nhưng Bồ tát đã thành Phật Vô Lượng Thanh Tịnh 
Giác rồi, vậy 24 lời nguyện xưa phải xem là được thỏa 
mãn đây đủ. 

Nếu chúng ta phân loại các nguyện vọng ấy, 
chúng ta sẽ thấy Bồ tát Pháp Bảo Tạng có năm thứ ước 
muốn thuộc về: 

I. Sự xây cảnh giới (Phật quốc) dễ ngự trị khi 
thành phật. 


38 KHẢO CỨU VỀ TỊNH ĐỘ TÔNG 





2. Những lợi lạc mà nhơn dân được sanh sang 
nước Ngài thọ hưởng. 

3. Quyền năng của các Bồ tát ở tại nước Ngài. 

4. Quyền năng của chính Ngài. 

5. Sự giúp đỡ của nhơn dân các Phật quốc khác 
trong 10 phương. 

Cứ theo ý của 24 lời nguyện thì: 

1. Nước của Phật Vô Lượng Thanh Tịnh có những 
đặc điểm sau: 

- Không có địa ngục, nøạ quỷ, súc sanh, nghĩa là 
không có hạng ác tâm, ác nghiệp (nguyện l) 

- Có hai dạng nhơn dân: một là những đại đệ tử 
của Phật, đông không biết bao nhiêu mà kể; hai là 
những nhơn dân ở các nước khác mới sanh về đó. 

- Nhưng dầu thuộc hàng nào, tất cả đều không có 
ác tâm. 

Như vậy là một cõi thuần thiện. 

2. Được sanh sang nước Phật Vô Lượng Thanh 
Tịnh thì; 

- Được thân màu sắc như vàng, tức là được "kim 
thân bất hoại' hay" Pháp thân". Nói một cách khác, về 
nước Phật, con người sẽ tiếp tục sống không phải trong 
thân ngũ uẩn vật chất ô trược mà với bản thể thanh 
tịnh là Pháp thân (nguyện 3). 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 39 





- Tất cả đều bình đẳng như nhau (ng. 4), đều biết 
được các đời trước của mình (ng.5), thấy rõ tất cả tức 
được thiên nhãn thông (ng.6), biết được ý nghĩ của 
người khác tức được tha tâm thông (ng.7), biết bay tức 
được thần túc thông (ng.8), nghe rõ tất cả tức được 
thiên nhĩ thông (ng.9), hết luyến ái ham muốn (ng.10), 
dừng hẳn trên đường ác và hướng về Niết bàn (ng.11), 
sống mãi như Phật Vô Lượng Tịnh, trừ những người có 
nguyện riêng là nguyện trở về thế gian cứu độ chúng 
sanh (ng.15), và chót hết, nếu phải la nước Phật mà đi, 
thì không bao giờ đọa vào ba nẻo ác (ng.2). 

3. Bồ tát ở nước Phật đều là bậc "nhất sanh bổ 
xứ", nghĩa là còn tái sanh một lần chết rồi thành Phật: 
có 32 tướng tốt; đi mau như bay, không đầy một buổi 
mà châu du khắp mười phương thế giới cúng dường 
chư Phật; muốn ăn thức ăn nào là có ngay; ăn xong, 
chén bát tự nhiên biến mất khỏi cần dọn cất; lại nói 
kinh hành đạo y như Phật (ng. 20, 21, 22, 23, và 24). 

4. Về quyển năng của Phật Vô Lượng Thanh Tịnh 
thì Ánh sáng của Ngài không ánh sáng nào bằng, dầu 
là của mặt trời mặt trăng. Ánh sáng ấy soi sáng khắp 
cùng, chí ngục tù vô minh, và chúng sanh nào thấy 
được Ánh sáng Phật là liền phát tâm từ bị, thi hành 
điều thiện và sanh về nước Phật (ng.13). lại nữa, tuổi 
thọ của Phật vô cùng vô tận (ng.14). Vậy Phật Thanh 
Tịnh bao trùm không gian vô tận và thời gian vô cùng. 


40 KHẢO CỨU VỀ TỊNH ĐỘ TÔNG 





5. Đối với chúng sanh các cõi khác. Phật Vô 
Lượng Thanh Tịnh có nhiều mối tương quan: chúng 
sanh nào nghe được danh hiệu của Phật là vui mừng 
khôn xiết và sanh về nước của Ngài (ng.17), ai tu hạnh 
Bồ tát mà giữ tâm thanh tịnh thì khi chết Phật sẽ cùng 
đệ tử bay đến rước về nước của Ngài, và một khi về 
đây rồi, sẽ tu hành tinh tiến, thành bậc "bối thối 
chuyển" (ng.18). Dầu đời trước có tạo nghiệp ác, nay 
nghe được danh hiệu của Phật, thay đổi tánh tình, nghĩ 
làm chơn chánh và muốn về nước Phật thì được như 
nguyện (ng.19). 

LỊ 


Vậy muốn về nước Thanh Tịnh, không phải dễ 
như người ta lầm tưởng. Những điều kiện ghi sơ ở đoạn 
chót phía trên đủ chứng minh lẽ này, huống chi còn 
một điều căn bản và tối quan trọng nữa là: "cầu mong 
phải tính tiến, chẳng nghỉ dừng" như đức Phật Thế 
Nhiêu Vương đã ân cần dạy bảo Bồ tát Pháp Tạng. 

Lại nữa, tất cả những øì đã trình bày ở trên mới 
chỉ là phần nghĩa đen. Lần lượt về sau Kinh sẽ giải 
thích nghĩa ẩn. 


(trích tạp chí Từ Quang số 203-204, tr. 88-96, Sài 
gòn tháng 7-6 năm 1969) 


LỊ 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 41 





Chúng ta đã xem qua 24 lời nguyện của Bồ tát 
Pháp Bảo Tạng mà ý nghĩa cho chúng ta thấy cảnh 
tướng của nước Phật Vô Lượng Thanh Tịnh. Tuy nhiên, 
nếu chúng ta đọc kỹ lời kinh diễn tả cảnh ấy, chúng ta 
sẽ nhận ra lối văn tượng trưng áp dụng ở đây khi kinh 
nói về ánh sáng của Phật, những đặc điểm của nước 
Phật v.v... Lần lượt, chúng tôi sẽ trình bày và thử giải 
thích ý nghĩa tượng trưng của lời kinh như sau. 

Ánh sáng của Phật Vô lượng thọ hết sức là đặc 
biệt, không ánh sáng nào khác, dầu ở thế giới này hay 
ở các thế giới khác, có thể đem ra sánh bằng. Nó soi 
chiếu khắp cùng làm cho nước Phật không có một chỗ 
nào u tối, nó lại cực lành cực đẹp, lại có sức mạnh dị 
thường, ai trông thấy cũng phát tâm hoan hỷ, từ bi, kẻ 
mắc phải ba độc tham sân s¡ đều bỏ ác về lành. 

Phần nhiều quý bạn đọc đều biết câu "Phật tức 
tâm, tâm tức Phật" (Phật là tâm, tâm là Phật). Nếu 
chúng ta thay chữ Phật bằng chữ tâm thì câu "ánh sáng 
của Phật Vô Lượng Thanh Tịnh" sẽ trở thành "ánh 
sáng của tâm vô lượng thanh tịnh". Và ánh sáng ấy 
không gì khác hơn là cái sáng sáng suốt được Phật 
pháp gọi là Huệ. Trong chúng ta, ai không nghe nói 
"định sang huệ"? Tâm định rồi là có sáng suốt. Mà 
định là thanh tịnh và sáng suốt là hết vô minh. Vậy rõ 
ràng ánh sáng của Phật hay của tâm vô lượng thanh 
tịnh là một thứ ánh sáng siêu thế gian, là "vua của các 
thứ ánh sáng”, là ánh sáng "đáng tôn trọng nhứt”. 


42 KHẢO CỨU VỀ TỊNH ĐỘ TÔNG 





Tả cảnh nước Phật Vô lượng thọ, kinh rất là tỉ mỉ: 
cho biết tên, phương hướng, đất đai, nhơn dân v.v... 

Tên của Phật quốc là Tu ma để, phiên âm của 
Phạm ngữ Sumati mà nghĩa bóng là Huệ. Vị trí của 
nước ấy nằm về hướng Tây, các thế giới chúng ta 
"ngàn muôn ức nước Phật có núi Tu di", nghĩa là 
không biết bao xa mà nói (nói sao được khi nước ấy 
không nằm trong phạm vi thế giới hữu hình). Đất đai 
không phải bùn lầy sỏi cát như ở đây mà toàn bằng 
bạc, vàng, thủy tinh, lưu ly, san hô, hổ phách, xá cừ 
(thất bảo), tự chúng hòa hợp mà thành đất rộng lớn vô 
cùng. Chúng còn tự chuyển tự biến, tương xâm tương 
nhập nhưng mỗi thứ đều giữ riêng sức rực rỡ chói lọi 
của nó. Đất bằng bảy báu đó do đâu mà có? Kinh nói: 
đó là tinh hoa của tất cả các báu trong mười phương tự 
nhiên hội hợp mà hóa ra (như kỳ thất bảo địa, chư bát 
phương thượng hạ chúng bảo trung tinh đô tự nhiên chi 
hiệp hội cộng hóa sanh nhĩ). Kinh lại thêm: bảy báu 
này tỷ như bảy báu của cõi trời thứ sáu, tức Tha hóa tự 
tại thiên, cao nhứt trong sáu cõi trời của Dục giới. 

Trái với các thế giới khác, nước Phật Vô lượng 
thọ không có núi Tu di sơn, không có mặt trăng, mặt 
trời, tĩnh sao. Vì không có núi Tu di nên cũng không có 





1. ...............: Sumati, of wonderful meaning, or wisdom, the abode 
of Amitabha, his Pure Land (A dictionary of chinese buddhit 
terms by W.E. Soothill andf L. Hodus). 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 43 





cõi trời thứ nhứt của Tứ Thiên Vương và cõi trời thứ 
hai là Đao lợi. 

Nước Phật cũng không có biển lớn, biển nhỏ, 
sông ngòi, rạch suối, đầm hang, nói tóm là không có 
chỗ nào đen tối, trũng lồi, vì mặt đất "bình chánh". 

Ở đấy, không có địa ngục, cầm thú, ngạ quỷ, A tu 
la; không có mưa to gió lớn, không bốn mùa tám tiết, 
không lạnh dữ không nóng nhiều mà khí hậu điều hòa 
bậc trung, thật là vui sướng. 

Muôn vật ở nước Phật tự nhiên mà có: các thức 
ăn uống có cả trăm, muốn dùng thứ nào là tự nhiên có 
ngay trước mặt, khi chẳng muốn dùng nữa thì thứ ấy tự 
nhiên "hóa khứ' (biến hóa đi mất). Các vật tự nhiên 
này tỷ như những vật tự nhiên ở cõi trời thứ sáu (Tha 
hóa tự tại), tự nhiên được cấp tùy ý muốn. 

Cứ như trên nước Tu-ma-đề không phẩi một trong 
vô số thế giới vật chất hữu hình nói trong các kinh Phật 
hay được khoa Thiên văn học tìm thấy. Các đặc điểm 
sau đây càng chứng tổ tánh cách siêu thế gian của 
nước này. 

Nhơn dân của Ta ma để quyết định phải là hàng 
Bồ tát và A la hán, sống lâu vô số kiếp, đông đảo 
không biết bao nhiêu mà kể, mặt mày đoan chánh, 
trong sạch tuyệt hảo, người người như một điều tốt 
đẹp, chẳng có ai thân hình xấu xí. Các vị Bồ tát, A la 


44 KHẢO CỨU VỀ TỊNH ĐỘ TÔNG 





hán đó đều "động thị" (xem thấy rõ) và "triệt thính" 
(nghe đủ ngọn ngành), từ xa vẫn thấy nhau, ở xa vẫn 
trông mong nhau, ai ai cũng hết sức thông minh, cũng 
cầu đường thiện. Trong lòng không nhớ nghĩ gì khác 
hơn là đạo đức, những gì muốn nói là cùng nhau biết 
trước, có nói chuyện với nhau thì bàn kinh luận đạo, 
không bao giờ nói đến những cái chẳng hay của kẻ 
khác, âm hưởng tiếng nói của các ngài như tiếng trăm 
chuông. Chư Bồ tát và A la hán thương kính nhau, 
không hề có sự ganh ghét, lại trên dưới lớn nhỏ phân 
minh, lấy nhân đãi nhau như anh em ruột thịt, thành 
thật trong lời nói, tâm trong sạch, không điều ham 
muốn, không ý dâm đật, nóng nảy, ngu si. Lại biết 
việc đời trước của mình, biết từ đâu lai sanh, bao nhiêu 
thiện ác trong muôn ức kiếp đều biết, còn việc hiện tại 
cũng biết trọn vẹn. 

Đặc biệt nhứt là ở nước Tu ma đề không có đàn 
bà và những nữ nhơn nào được sanh về nước này là 
hóa sanh làm nam tử. 

Còn nhà cửa đấy như thế nào? Giảng đường, tinh 
xá, đều bằng bảy báu, không ai xây cất vẫn có, không 
biết từ đâu đến, không ai giữ gìn mà chẳng hư hại, mà 
cũng chẳng tan mất đi đâu. Trên nóc lầu của giảng 
đường tinh xá, có chuỗi ngọc anh lạc, chuỗi bảy báu 
kết thành tuội giăng che và tự phát năm thứ tiếng như 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 45 





những khúc nhạc nghe hay vô cùng, không nhạc nào 
sánh kịp. Nhà cửa cho Bồ tát và A lan hán ở cũng thế. 

Điều nên ghi nhận ở đây là bẩy báu và những vật 
tự nhiên ở nước Phật VLTT tỷ như những báu vật ở cõi 
trời thứ 6 (về sau, chúng ta sẽ tìm hiểu cõi trời này). 

Bây giờ, chúng ta trở lại một ít chi tiết khác về 
nhơn vật Tu ma đề. Theo Kinh, nước tắm của các ao 
đều "thanh tịnh hương khiết" (trong sạch thơm ngát), 
trong ao nào cũng có hoa thơm (không nói hoa gì). Hoa 
ấy tự nhiên sanh, có cả trăm thứ, khác màu, khác mùi, 
lá cả ngàn, chẳng phải hoa của thế gian, tốt đẹp hơn 
tất cả các loại hoa trên trời: đó là tỉnh anh của các thứ 
hoa trong mười phương. Nhơn dân của các cõi trời và 
các loại bò bay máy cựa được sanh về nước Tu ma để 
thì từ trong hoa sen mà hóa ra, tự nhiên mà lớn không 
cần bú mớm, lớn rồi thì ăn uống những thức ăn tự 
nhiên, tùy ý. Thân thể của người nước Phật Vô lượng 
thọ "phi thế gian nhơn chi thân thể, diệc phi thiên 
thượng nhơn chi thân thể" (chẳng phải thân thể của 
người thế gian mà cũng chẳng phải thân thể của người 
các cõi trời). Bởi vì chứa đầy sức lành, người của nước 
Phật được một thân bằng hư vô tốt đẹp không gì sánh 
bằng. 

Những đặc điểm vừa kể thêm một bằng chứng 
rằng nhơn vật cảnh trạng của Tu ma để hoàn toàn khác 


46 KHẢO CỨU VỀ TỊNH ĐỘ TÔNG 





biệt với nhơn vật cảnh trạng của tất cả thế giới, còn 
đối với các cõi trời thì nó có chỗ giống chỗ không. 

Nhưng bao nhiên đó là hết đâu, còn nhiều cái lạ 
nữa. Ở nước Phật VLUTTT cũng có cây cao bóng mát, tuy 
nhiên rất khác cây cối ở thế gian, vì tất cả đều bằng 
bảy báu, hoặc thuần I thứ, như bạc chẳng hạn, hoặc đôi 
ba cho đến bảy thứ "chuyển cộng tương thành” những 
thứ nào mọc theo thứ nấy, ngay hàng thẳng lối, lại "tự 
tác ngũ âm"? hay ho không tiếng nào sánh kịp. Ngoài 
ra còn muôn thứ kỹ nhạc tự nhiên. Tiếng reo của cây 
thất bảo tạo nên những âm thanh mà không một khúc 
nhạc nào của các bậc đế vương ở trần gian hay của các 
cõi trời thứ hai, thứ sáu, sánh bằng. 

Các Bồ tát và La hán ở nước Phật Vô lượng thọ, 
lúc nào muốn tắm là mỗi vị tự nhập vào 20 bảy báu 
của mình, muốn nước lên tới mức nào trong thân là 
nước y theo, muốn nước từ trên dội xuống, hoặc muốn 
nước trở lại như cũ, đều được như ý. Tắm xong, mỗi vị 
lên ngồi trên một hoa sen, liền khi ấy, từ bốn phương 
gió thổi đến, một thứ gió khác hơn gió thế gian và các 
cõi trời, không quá lạnh nóng mà điều hòa mát mẻ. 
Gió thổi lên là cây tác nhạc, hoa bay che trùm toàn 





1. Chuyeä coäg töông thaøh: ba baù khoâg caà ñoš naáú, pha 
troä maøöïi ñoäg ñaä vaøhoa hộp laã nhau ma#đhangh. 

2. Töøcaù nguõaân: nhöõg ca§ baô baù töi lam ra naên thöùtieág 
nhö tieág nhat na&n cung. 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 47 





nước Phật và rơi xuống trên Phật VLTT và chư Bồ tát, 
La hán. 

Lối "văn kinh" (nghe kinh) của các Bồ tát và La 
hán không đồng đều nhau. Có vị chỉ muốn nghe kinh 
trong tiếng nhạc, có vị chỉ muốn nghe trong mùi thơm 
của hoa có vị lại muốn nghe vừa trong tiếng nhạc vừa 
trong mùi thơm của hoa. Điều họ muốn nghe thì thu 
nắm để một mình nghe, điều không muốn nghe thì 
cũng chỉ có mình họ không nghe. Lối hành đạo cũng 
khác. Có vị thì hành đạo "'tại địa" (ngay mặt đất), có vị 
hành "tại hư không" (trong hư không). Nhưng dầu bằng 
lối nào, hễ chưa được thánh quả nào trong bốn thánh 
quả”, là được ngay. Muốn cúng dường mười phương 
chư Phật thì liền ở ngay trước chư Phật, khỏi cần xê 
dịch. Bất cứ hương hoa hay lễ phẩm nào cần dùng để 
cúng dường, hễ Bồ tát, La hán muốn là có ngay. 
Những lễ phẩm này "pho thế gian chí vậy, diệc phi 
thiên thượng chí vật”. 

Phật A Di Đà“), mỗi lần thuyết pháp, là độ tất cả 
đại hội thính chúng gồm có Bồ tát, La hán và nhơn dân 
các cõi trời, đông không biết bao nhiêu mà kể. Tất cả 
thính chúng này đều bay tới trước mặt Phật để nghe 





1. Boá quaữhaùh: Boá caó baä thanh töïtreà ñöôøg tu hoE; Tu ñaø 
hoaø, Tö ñadham, A na ham vaø la haù. 

2. Tôù ña§, kinh thay danh hieä VoâL öông Thanh Tành baàg A Di 
ÑaøVag§ PhaB Voâ öông Thanh Tành vôùPhaãäA Di ÑadaanoR 


48 KHẢO CỨU VỀ TỊNH ĐỘ TÔNG 





pháp. Phật tùy nguyện lớn nhỏ lúc cầu đạo trong đời 
trước của mỗi người mà thuyết kinh, khiến cho mỗi 
người được tâm trí mở sáng. Nhờ vậy mà ai muốn đi 
"đường nào" đều vui được như ý. 

Số Bồ tát và La hán ở nước Phật VLTT đắc Niết 
bàn không biết bao nhiêu mà kể, và số Bồ tát và La 
hán còn lại trong nước (những vị mới đắc La hán), 
cũng không biết bao nhiêu mà nói. Tại sao thế? 'Như 
biển rộng, dầu có lấy muôn ức đấu, nước, biển cũng 
không vơi, hay sông to rạch nhỏ có đổ dồn vào biển 
bao nhiêu, nước biển cũng vẫn không tăng". 

Những đặc điểm của nước Phật VLTT chính là 
nghĩa ẩn của gì Kinh muốn nói. Bổn phận của người tu 
học Tịnh độ cần phải tự mình chiêm nghiệm mà đừng 
phạm cái lỗi lớn "tận tín thơ", nghĩa là tin theo mặt 
chữ. Về sau, khi chú giải Kinh Vô Lượng Thọ, chúng 
ta sẽ có dịp trở lại lối nói bí hiểm này, bởi vì hai Kinh 
gần giống như nhau. Điều nên ghi nhớ nơi đây là Phật 
mượn cảnh vật và ngôn ngữ thế gian để diễn tả những 
cảnh vật hoàn toàn không có ở thế gian. 

(trích tạp chí Từ Quang số 205-206, tr.86-92, Sài 
gòn tháng 9-]0 năm 1969) 

Trong bài trước, ít nhứt hai lần, chúng ta đã thấy 
nói đến cõi trời thứ sáu, tức Tha hóa tự tại thiên. 
Chẳng hạn như: bảy báu ở nước Phật Vô Lượng Thanh 
Tịnh "tỷ như bảy báu của cõi trời thứ sáu"; "các vật tự 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 49 





nhiên ở nước Phật Vô Lượng Thanh Tịnh tỷ như những 
vật tự nhiên ở cõi trời thứ sáu". - Tỷ như là sánh như, 
là giống như. Vậy nếu chúng ta biết được cõi trời thứ 
sáu là thế nào, có thể sự hiểu biết này sẽ giúp chúng ta 
thâm nhập Kinh Vô Lượng Thanh Tình. 

Theo Phật Học Từ Điển, Tha hóa tự tại thiên là 
cõi trời thứ sáu trong 6 cõi trời của Dục giới: 

'Thử thiên vỉ khoái lạc, bất yếu tự kỷ lạc cụ 
biến hiện, hạ thiên hóa tác, giả tha chỉ lạc sự, tự tại 
du hí, cố viết tha hóa tự tại. - Phạm danh "'Sa xá ba 
đề"'. - Thử thiên vi Dục giới chỉ chủ, dữ Sắc giới chỉ 
chủ, "Ma ê thủ la" thiên giai vi hại chánh Pháp chỉ 
ma vương. Tức tứ ma trung chỉ thiên ma dã. - Phật 
thành đạo thời, lai thí chướng hại giả, tức thử thiên 
ma đã. - Hoặc ngôn đệ lục thiên thượng biệt hữu ma 
chỉ cung điện, ma vương trú chỉ, phi Tha hóa Thiên 
vương dã `". 

Nga: 

Muốn vui sướng, người của cối trời này chẳng cần 
tự mình biến hiện đây đủ mọi thú vui mà lại xuống cối 
dưới, hóa ra người của các cối này, giả mạo những sự 
vui của họ để tự do đùa cợi, bởi cớ gọi là "tha hóa tự 
tại. - Chữ phạm gọi là "Sa xá ba đề" (Vasavartin). Chủ 
của cối trời này là cõi cao nhứt của Dục giới, với chủ tể 
của Sắc giới là "Ma ê thủ la" (Mahesvara) là hai vua 
ma làm hại chánh Pháp. Trong 4 loại ma, đây là loại 


50 KHẢO CỨU VỀ TỊNH ĐỘ TÔNG 





ma trên trời (thiên ma). - Lúc Phật thành đạo, chính 
loại ma trời này đã đến thử thách phá hại. - Có chỗ lại 
nói rằng trên cõi trời thứ sáu, có một thứ ma vương ở 
trong những cung điện riêng biệt, nhưng ma vương đó 
chẳng phải Tha hóa Thiên vương đâu. 


Trung Anh Phật Học Từ Điển của W. E. Soothill 
và L. Hodous lại quả quyết rằng cõi trời thứ sáu của 
Dục giới là trú xứ của Mahesvara (hay Thần Siva được 
Ấn Độ giáo tôn sùng) và của Mâra (Ma vương). 

Tới đây, ta có một nhận thức rõ rệt về chữ "tỷ 
như" đã nhắc lại ở đầu bài. Trong Dục giới, cõi trời thứ 
sáu hay Tha hóa Tự tại thiên là cõi cao nhứt. Dân 
chúng hay chư "thiên" (devas) ở cõi này có tài biến 
hóa lạ lùng: ý muốn cho ai ở nhà gì, muốn họ ăn mặc 
thế nào là các vật này hiện bày ra liễn, như tự nhiên 
mà có, và luôn luôn tốt đẹp. Dân chúng ở nước Phật 
VLTT cũng có tài biến hóa này, cho nên Kinh mới nói 
tỷ như. Tài biến hóa của hai cõi có thể so sánh được, 
nhưng hai cõi khác nhau rất xa. Nước của Phật là trong 
sạch khôn lường (thanh vịnh vô lượng) còn cối trời Tha 
hóa Tự tại, dầu cao nhứt, vẫn là cao đối với những cõi 
khác trong Dục giới là cảnh thấp nhứt trong Tam giới. 
Vậy, chúng ta có quyển kết luận rằng nước của Phật 
VLTT (hay Thế giới Cực lạc không có gì liên quan đến 
đệ lục thiên. 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 51 





LỊ 


Nói về "Dục giới" hay Kâmaloka, Annie Besant, 
trong sách Lø Sagesse Anmfiqaue", chia cõi này làm 7 
tầng (chớ không phải 6 tầng (lục thiên) như Phật giáo. 
Tầng thứ 5 hình như cung cấp cho ta một ít tia sáng về 
lẽ Kinh VLTT đem một vài kỷ niệm của nước Phật 
VLTT ra so sánh với cõi trời thứ 6 hay tầng thứ 5 của 
Dục giới. Annie Besant viết: "Tầng thứ 5 của 
Kâmaloka có nhiều đặc điểm. Quang cảnh ở đây chói 
sáng ánh ngời, hấp dẫn cực độ đối với ai chỉ quen sống 
với màu sắc u tối của trần gian... Chính ở đây người ta 
gặp thấy tất cả những thiên đường được ca tụng và tin 
tưởng trong những tôn giáo bình dân trên khắp thế 
giới, như thiên đường của người da đỏ với những cuộc 
đi săn thú khiêng không hết; Thiên quốc của anh hùng 
liệt sĩ, theo sự tin tưởng của dân Scandinave; Thiên 
đường với những tiên nữ tuyệt trần của người Hồi giáo; 
Thành Tân Jérusalem tường vàng, cửa ngọc, của người 
Thiên Chúa giáo. Tất cả thiên đường, thiên quốc ấy 
đều có chỗ đứng ở đây. Những thiện tín trí óc hẹp hòi, 
tin kinh điển theo mặt chữ, gặp ở Kâmaloka, đúng như 
họ mơ thấy, những gì họ mong mỏi. Nhờ sức tưởng 
tượng mãnh liệt, nuôi dưỡng bằng lớp vỏ văn tự của 
kinh thánh thế gian, họ tự xây dựng mà không biết, 





1. # eờition, La Famille Theùsophique, Paris, 1946. 


52 KHẢO CỨU VỀ TỊNH ĐỘ TÔNG 





những cung điện họ hằng mộng thấy..." 

Theo sách La Sagesse Anfiaque, Dục giới được tạo 
thành bằng một chất gọi là "tỉnh chất" (matière 
astrale), sáng ánh như sao giăng. Sau khi bỏ xác, linh 
hồn hay thần thức sang sống trong cảnh giới này, trong 
một cái thân bằng tinh chất. Lúc sống, họ mong ước 
tưởng tượng gì, thì khi đến Dục giới, nhứt là ở tầng thứ 
5, những giấc mộng xưa trở thành sự thật. Người da đỏ, 
trọn đời thích săn thú, không hy vọng gì hơn là, sau khi 
chết, được về trời là nơi mà họ tin có rất nhiều thú và 
dễ săn. Dân Seandinave tin các anh hùng liệt sĩ hễ chết 
là về trời; tín đồ Hồi giáo dựa vào Kinh Coran tin 
Thiên đường đầy gái đẹp; có phái Thiên Chúa giáo, 
hiểu theo mặt chữ, tin rằng trên trời có một thành 
Jérusalem khác, đẹp quý hơn Jérusalem thế gian, với 
tường vàng cửa ngọc. Khổi nói, người sáng suốt và 
hiểu đạo không bao giờ tin quấy như vậy được. Tuy 
nhiên, mộng ở thế gian lại là sự thật ở đệ lục thiên hay 
tầng thứ 5 của Dục giới, vì ở đấy, mỗi ý muốn liền trở 
thành sự thật: sự thật của cõi ấy. Như muốn ở cung 
điện là tức khắc có cung điện, muốn ăn bánh là có 
bánh, ăn cơm là có cơm, uống rượu là có rượu. Quả là 
cõi của ham muốn (Dục giới). Về khía cạnh "muốn là 
có" này mà Kinh VLTT mới nói "tỷ như". Và sở dĩ, ở 
Kâmaloka, muốn là được, là có, là vì sức mạnh của 
tham dục có công năng gom góp "tinh chất" để tạo 
thành, để "hóa", những đối tượng của lòng mong ước 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 53 





thèm mở. 


LỊ 


Trên Dục giới, là Sắc giới và Vô sắc giới mà /z 
Šagesse Anfique gồm trong danh từ "Plan Mental". 
Cảnh giới này được chia làm 7 tầng, bốn tầng phía 
dưới thuộc Sắc giới vì có hình tướng, còn ba tầng trên 
cao thì thuộc Vô sắc giới. Tất cả 7 tầng này còn một 
tên chung là "Devakhan” mà sách chú thích như sau: 

"Dévakhan, Phạm ngữ gọi Dévasthan, là cảnh 
giới của chư thiên. Đó là cảnh Svarga của Ân Độ 
giáo, Cực lạc Thế giới (Soukhâvati) của Phật giáo, 
Thiên đường của Hỏa giáo và Thiên Chúa giáo, 
cũng như của những tín đồ Hồi giáo ít hướng về vật 
chất nhứt'"'. 

Vậy theo Annie Besant, Dévakhan là Cực Lạc 
Thế giới, là nước của Phật Vô Lượng Thanh Tịnh. 
Chúng ta hãy nghe tác giả La Sagesse Antique tả cảnh 
Dévakhan, để xem coi có gì trùng hợp với cảnh Cực 
Lạc được mô tả trong Kinh Vô Lượng Thanh Tịnh, 
Kính Vô Lượng Thọ hay Kinh A Di Đà không. Đại 
lược, Annie Besant viết: 

Đời sống ở Dévakhan gồm hai giai đoạn. Giai 
đoạn đầu kéo dài trong 4 tầng thấp thuộc sắc giới; giai 
đoạn sau, trong 3 tầng cao hơn, thuộc Vô sắc giới. Ở 
giai đoạn đầu, thần thức (le Penseur) có thân, do trí 


54 KHẢO CỨU VỀ TỊNH ĐỘ TÔNG 





nghiệp tạo thành lúc còn ở thế gian, và bị thân này chi 
phối. Trong giai đoạn sau, thần thức thoát khỏi cái thân 
vừa nói, sống tự tại và hưởng dụng sự tự tại này đúng 
với mức tự chứng và phần tri kiến chơn chánh của nó. 
Những quả lành hưởng thọ được ở Dévakhan bao quát 
những cẩm xúc và ý niệm thanh tịnh, do những cố gắng 
học hỏi, hành đạo, làm lành lúc ở thế gian làm phát 
sanh. Dầu nhỏ nhặt đến đâu, không một cố gắng hướng 
thượng hướng thiện nào mất. Nhưng, không một tham 
vọng ích kỷ nào, không một dục vọng thấp hèn ô 
nhiễm nào len lổi vào cõi Devakhan được. Phải chăng 
đây là chỗ mà Kinh Tịnh độ tông nói rằng, ở nước Phật 
A Di Đà hay Vô Lượng Thanh Tịnh, sự ác không có, 
thậm chí đến tiếng "ác" cũng không có. 

Điểm thứ nhứt cần ghi nhận là đời sống tâm trí, 
ngay đây, vô cùng dào dạt, vô cùng hoạt động và vô 
cùng gần sự thật hơn đời sống tình cảm. Thật vậy, vì 
mê lầm và quá tin giác quan, chúng ta tưởng rằng 
những gì chúng ta thấy, nghe, nếm, ngửi, đụng chạm, 
hay biết, là đúng với sự thật, không dè chúng ta chỉ 
biết những cảm giác mà sự vật bên ngoài làm nảy sanh 
nơi ta. Chúng ta chưa hể trực tiếp và biết đích xác 
những sự vật ấy. Hãy lấy một người nào đó làm thí dụ. 
Người ấy đẹp hay xấu, tánh tình như thế nào, đáng 
thương hay đáng ghét? Tùy người mà câu trả lời có 
khác: ai có cảm tình, như cha anh, vợ con, thì đáp là 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 55 





đẹp, là dễ thương, còn kẻ khác, như thù nhân, tình 
địch... nhứt định sẽ nói ngược lại. Vậy sự thật ở đâu? 
Chính chúng ta, đối với một sự vật nào đó có thể có 
những nhận xét và đánh giá khác nhau, tùy tâm trạng, 
tùy hoàn cảnh mỗi lúc. 

Về cảnh Dévakhan mà ở 4 tầng thấp thuộc sắc 
giới, thần thức còn mang theo ít nhiều sai lầm đối với 
sự thật. Tuy nhiên, đây là những sai lầm về đạo đức 
chớ không phải về thế tình, chẳng hạn như vì hiểu cạn, 
chấp mặt chữ, cho nên tin cảnh Thiên đường diễn tả 
trong kinh sách là có thật. Có mê chấp là có tạo ác, 
nghĩa là xây dựng trong tâm trí những cảnh vọng 
tưởng. Người tâm ô trược của Hồi giáo mơ ước một 
Thiên đường có nhiều tiên nữ, họ sẽ hài lòng khi chết 
rồi, thần thức họ về tầng trời thứ 6 của Dục giới, như 
đã nói ở phía trước. Còn người có lòng tin tưởng cao 
thượng, trong sạch và trọn đời đã sống với niềm tin ấy, 
thì sau khi chết, sẽ thấy những cảnh thanh tịnh và 
những tiên thánh họ mong mỏi ở tầng Sốc giới của 
Dévakhan. Một thí dụ thiển cận đủ chỉ sự thanh trược 
cao thấp giữa những mong muốn: có những thanh niên 
thiếu nữ yêu nhau tha thiết vì mối tình trong sạch: họ 
có thể gặp nhau lại ở Sắc giới, còn những trai gái khao 
khát nhau vì dâm dục thì họ cũng sẽ gặp nhau lại, 
nhưng ở Dục giới của thiên ma. 


Lúc còn sống đây, tâm trí ta nhớ ai, vật gì, cảnh 


56 KHẢO CỨU VỀ TỊNH ĐỘ TÔNG 





nào, nếu là một sự nhớ nhung khẩn thiết, thì hình bóng 
của người, vật, cảnh ấy vởn vơ trước mắt ta. Vởn vơ vì 
trí ta đã tạo các hình ấy. Ở Dévakhan cũng thế: những 
hình dáng của Thiên đường, của Cực Lạc... mà chúng 
ta đã tưởng tượng, đã tâm tạo lúc ở thế gian, sẽ hiện 
bày, đúng như chúng ta mơ ước, và một cách cụ thể. Ai 
tin cảnh Cực Lạc theo mặt chữ của Kinh, chẳng những 
sẽ thấy mà còn sẽ sống trong cảnh ao bảy báu, trên có 
lầu gác, chim niệm Phật, gió trổi nhạc, v.v... Cũng lại 
thấy có Phật A Di Đà và chư Bồ tát tiếp dẫn, thuyết 
kinh..., tất cả đều đúng, đều giống như mình đã mơ 
thấy lúc còn ở trần gian. Vậy phải chăng Cực Lạc ấy 
là Cực Lạc của chúng ta, của mỗi chúng ta sáng tạo? 
Đúng như vậy: có bao nhiêu thần thức được về Tịnh độ 
là có bao nhiêu cảnh Tịnh độ khác nhau, đẹp nhiều ít 
tùy tín tâm và quán tưởng của mỗi người. 

Điểm thứ hai nên nhớ về đời sống ở Dévakhan là 
ở đấy không có sự chia cách trong không gian và thời 
gian. Vì vậy, mỗi buổi sáng, dân chúng ở Cực Lạc trải 
áo hứng hoa đi cúng dường chư Phật ở khắp vũ trụ 
(mười phương) bao la, nhưng đến giờ ăn trưa là về đến 
nhà. Giữa nhân dân trên Cực Lạc cũng không có sự 
chia cách về không gian và thời gian: ở xa nhau thế 
mấy, họ vẫn thấy nhau; không cần nói, họ vẫn đọc 
được tư tưởng nhau. Ấy vì họ không còn sống trong 
Dục giới nặng nề, họ không còn bị vật chất chia cách. 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 57 





Nhân dân ở đó cùng sống bằng tâm trí, mà tâm trí thì 
thông cảm nhau như đôi dòng nước thì còn gì ngăn 
cách? Huống chi, ở Cực Lạc không có ác, thì những 
thần thức của những người lúc ở thế gian thù hằn ghét 
bỏ nhau, làm sao về đó được để bất thông cảm cùng 
nhau? 


Điểm thứ ba là cuộc sống ở Dévakhan là một 
cuộc sống vui sướng không thể tả, nhưng là cái vui 
đạo, cái vui trong bước tiến về nẻo giác ngộ, giải 
thoát, hân nhiên, thanh tịnh. Mỗi ngưỡng vọng về các 
đức tánh Từ BI, Trí Huệ, hóa thành căn lực, công năng; 
tất cả những cố gắng thất bại lúc còn tại thế trở thành 
những năng khiếu, tài năng. 

Điểm thứ tư là tại Dévakhan, nhân dân được gần 
gũi các bậc đại thánh đại hiển đúng như Kinh A Di Đà 
nói: "dữ chư thượng thiện nhơn cu hội nhứt xứ” (cùng 
với các bậc hiền lành cao cả đồng họp một chỗ). Cùng 
với người hiển cùng ở, lại thông cảm dễ dàng, bảo sao 
người ở Cực Lạc không trở thành "bất thoái", nghĩa là 
không lùi bước trên con người tiến tu! 

Điểm thứ năm là, từ Dục giới (Kâmaloka) sang 
Sắc giới của Dévakhan, thần thức như người ngủ, vừa 
bừng mắt dậy là được muôn tiếng nhạc Thiên thai đón 
chào. Trong không gian, chỉ có âm thanh dễ dàng và 
màu sắc mát mắt, ánh sáng tràn ngập khắp nơi. Có mối 
tương quan nào giữa cảnh này với cảnh "sió lay cây 


58 KHẢO CỨU VỀ TỊNH ĐỘ TÔNG 





làm phát sanh những giọng êm đềm như trăm ngàn thứ 
nhạc trời đồng thời trổi lên", hay cảnh "hoa sen lớn 
bằng bánh xe, màu xanh sáng xanh, màu đỏ sáng đỏ, 
màu vàng sáng vàng, màu trắng sáng trắng" thấy nói 
trong Kinh Tịnh độ không? 

Nhưng trên đây là cảnh ở bốn tâng thấp của 
Dévakhan, thuộc sắc giới, nơi còn hình tướng. Sau một 
thời gian dài ngắn tùy trường hợp, nhơn dân đây có thể 
sang sống ở ba tầng trên thuộc Vô sắc giới, là cảnh 
không còn hình tướng nữa. Có thể nói, đó là cảnh của 
những tâm hồn đã giải thoát triển phược của vọng 


nghiệp. 
LÌ 


Lượm lặt những tài liệu trên chỉ có một mục đích: 
giúp bạn đọc đi sâu vào những cơ bản của Tịnh Độ 
Tông để có một nhận định khá rõ ràng về đạo lý, sự 
ứng dụng và hiệu năng của phép niệm Phật. Về sau, sẽ 
trở lại ba điểm này, khi tra cứu xong về nguồn gốc của 
Tông Tịnh Độ. Trước khi chấm dứt bài hôm nay, xin 
thêm rằng La Sagesse Antique là một trong những bộ 
sách nền tẳng của Khoa Théosophie mà người ta quen 
gọi là "Thông Thiên Học”. 

(irích tạp chí Từ Quang, số 207-208, tr. 81-90, Sài 
gòn tháng II-lI2 năm 1969) 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 59 





LỊ 


Chúng ta đã hơi sa đà trong bài trước, vì đã đánh 
một vòng ngao du để tìm biết vị trí của Cực lạc thế 
giới Nếu những tài liệu Bà la môn giáo được La 
Sagesse Anfiaue sưu tập là đúng với sự thật thì sự tìm 
tòi của chúng ta phải đưa đến câu kết luận: "Cực lạc 
thế giới ở tại Vô sắc giới, và như thế thì chưa ra khỏi 
Tam giới". Kết luận này có đúng với sự thật không? 
Xin dành câu trả lời cho Chương II về sau. 

Bây giờ, chúng ta hãy trở lại những kinh điển căn 
bản của pháp môn niệm Phật. 

Sau bộ Kinh "Phật Thuyết Vô Lượng Thanh Tịnh 
Bình Đẳng Giác" đã xét qua, kế tiếp theo, trong thứ tự 
các kinh văn được truyền sang Trung Hoa và dịch ra 
Hán tự, là bộ "Thập Trụ Tì Bà Sa luận" (Dasabhñmi- 
vibhãshã-sãstra), luận về các nước Phật trong mười 
phương. Bộ này được Tam Tạng Pháp sư Đồng Thọ 
Cưu Ma La Thập (Kumara/iva) dịch ra chữ Tàu năm 
405, và tác giả là Bồ tát Long Thọ (Nãgấrjunai). 


Theo quyển 5, phẩm 9 của bộ Luận này, người tu 
hạnh Bồ tát phải niệm chư Phật mười phương, nhứt là 
Phật A Di Đà, hiệu Vô Lượng Minh, Vô Lượng Thọ, ở 
thế giới lành cõi Tây phương, để "đắc bất thối 
chuyển", nghĩa là không lùi bước, không chán nản, 
cương quyết trong ý định. Nguyên tắc "xưng danh" 


60 KHẢO CỨU VỀ TỊNH ĐỘ TÔNG 





(đọc ra tiếng danh hiệu của Phật) là miệng đọc còn 
tâm thì một mực nhớ tưởng (xưng danh nhứt tâm 
niệm). Những đoạn trích sau đây của một bài kệ sẽ cho 
ta thấy công dụng của phép xưng danh niệm Phật, theo 
sự quả quyết của Long Thọ: 


Nhược nhơn nguyện tác Phật 
Tâm niệm A Di Đà 
Ưng thời nãi hiện thân; 
Thi cố ngã quy mạng 
Bỉ Phật bổn nguyện lực. 
Nhược nhơn chúng thiện căn 
Nghi tắc hoa bất khai; 
Tín tâm thanh tịnh giả 
Hoa khai tắc kiến Phật. 
(Dị Hành Phẩm, 9) 
Dịch: 
Ai người nguyện làm Phật 
Chuyên tâm niệm Di Đà 
Đúng lúc Phật sẽ hiện; 
Bởi cớ tôi gởi mạng 
Cho nguyện lực của Phật. 


Đồng người trồng căn lành 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 61 





Hễ nghỉ, hoa chẳng khai; 

Bằng trong sạch quyết tin 

Hoa nở ắt thấy Phật. 

Ở đây cũng như trong các kinh điển khác, những 
điểm được nhấn mạnh là phải tin tưởng ở lời nguyện 
cứu độ của Phật A Di Đà và một lòng xưng danh hiệu 
của Ngài. 

LỊ 


Giữa khoảng 230-240 sau C. Ð., vào thời Tam 
Quốc, một Ưu bà tắc gốc người Nguyệt Thị 
(touranien), tên Tàu là Chí Khiêm, làm quan tại triều 
nhà Ngô, có dịch một bộ kinh, hiệu "Phật Thuyết A Di 
Đà Kinh". Nội dung của bộ này không khác gì nội 
dung bộ Vô Lượng Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác đã 
được Lokaraksha dịch gần 100 năm trước và chúng ta 
đã xem qua rồi. Vì lẽ này, bộ kinh của Chí Khiêm du 
nhập bị nghi là bộ của Lokaraksha chép lại với một ít 


sửa đổi. 
LỊ 


Đến năm 252, cũng vào thời Tam Quốc, một nhà 
sư gốc nước Khương (Touran), tên Tàu là Tăng Khải 
(Samghavarman), đem đến nước Ngụy một bộ kinh 
nhan để Vô Lượng Thọ kinh, bản dịch của bộ 


62 KHẢO CỨU VỀ TỊNH ĐỘ TÔNG 





Amitãyus-sñtra viết bằng chữ Phạn. Bộ này được nhà 
chùa thông gọi là Đại bản, nghĩa là bộ kinh A Di Đà 
dài, để phân biệt với bộ Tiêu bản là bộ mà nay chúng 
ta tụng hàng ngày, do Cưu Ma La Thập dịch và ngắn 
hơn nhiều. 

Đem ra đối chiếu thì không có sự sai khác nhiều 
giữa bộ này và hai bộ đã nói trước kia là " Vô Lượng 
Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác" và "Phật Thuyết A Di 
Đà". Có người nghi Tăng Khải đã dùng bản dịch của 
Lokaraksha sau khi hiệu chính, chiếu nguyên bản chữ 
Phạn mà Thời Xưng (KãŸlayasas) về sau đã dịch trọn 
vẹn??, nhưng không đúng. Điểm sai khác nổi bật là 
Đức Phật của cảnh Tây phương trong bản dịch của 
Tăng Khải có danh là Vô Lượng Thọ (Amitayus) thay 
cho Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác hay A Di Đà. Điểm 
thứ nhì là kinh Vô Lượng Thọ không nói đến trường 
hợp người sắp chết, nếu chí tâm niệm Phật một lần 
thôi cũng đủ vãng sanh Tây phương. 

Trong kinh Vô Lượng Thọ, đức Phật Thích Ca 
giới thiệu pháp môn niệm Phật vãng sanh là con đường 
ngắn nhứt, dễ nhứt, để thành bậc "bất thối chuyển" 
theo chiều hướng Giải thoát. Khác với các cõi trời, cõi 
Tây phương không có nữ nhơn, vì vậy mà "người" vãng 
sanh về đó tránh được những tư tưởng bất thanh tịnh. 





1. Dàh gia&uô boäPhaä Thuye§ Quaù Voäã öônhg Thoï Phaä kinh”. - 
xem phía sau baønag. 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 63 





Đã đành Tây phương chưa phải Niết bàn là mức cuối 
cùng của con đường Giải thoát, nhơn dân ở Cực lạc có 
cái lợi là được hai Bồ tát Quán Thế Âm 
(Avalokitesvara) và Đại Thế Chí (Mahasthãma) giáo 
hóa, nhờ vậy mà tiến về Niết bàn một cách nhanh 
chóng hơn thế gian. Hơn nữa, Đức Thích Ca còn báo 
trước rằng, sau khi Ngài diệt độ rồi, chúng sanh sẽ trở 
lại nghi ngờ và trong những đời tương lai, con đường 
của kinh điển sẽ tắt bóng. Vì lòng từ bi thương xót, 
Phật đặc biệt để lại kinh này (tức kinh Vô Lượng Thọ) 
ai gặp được Kinh này thì tùy lòng mong muốn, sẽ được 
hóa độ (Ngã diệt đô chỉ hậu, phục sanh nghĩ hoặc. 
Đương lai chỉ thế, kinh đạo diệt tận. Ngã dĩ từ bị ai 
mẫn, đặc lưu thử kinh. Kỳ hữu trị tư kinh giả, tùy ý sở 
nguyện, giai khả đắc độ). Phải chăng ý Phật muốn nói 
rằng trong vị lai, Tịnh độ tông sẽ thay thế cho tất cả 
các tông khác? 
LÌ 


Đến năm 402, vào lúc Trung Hoa bị chia năm xẻ 
bẩy, tại tiểu quốc Diêu Tân, Pháp sư Cưu Ma La Thập 
(Kumãrdajiva), gốc người Ân Độ, cho lưu hành quyển 
"Phật Thuyết A Di Đà Kinh" được truyền đến nay và 
được thông tụng khắp các nước Trung Hoa, Việt Nam, 
Nhựt Bổn, Đại Hàn... Vì tóm lược dịch phẩm của Cưu 
Ma La Thập được gọi là Tiểu bản. 


64 KHẢO CỨU VỀ TỊNH ĐỘ TÔNG 





Đặc điểm của Tiểu bản liên trình bày những phần 
quan trọng, để qua một bên những chỉ tiết, tuy có giá 
trị với những nhà khảo cứu, vẫn làm cho đa số người 
thường đọc tụng chán nẩn; lại nữa nhờ tóm tắt, người 
đọc dễ nhận những nét chính của pháp môn niệm Phật, 
những điều kiện mà người tu Tịnh độ cần thực hiện để 
thành tựu. Chót hết là sự lặp đi lặp lại bốn lượt câu: "b7 
Phật quốc độ thành tựu như thị công đức trang 
nghiêm", là một việc làm cố ý, người đọc nhận ra ắt 
phải để tâm tìm hiểu ý nghĩa, nhờ đó mà thâm nhập lý 


kinh. 
LỊ 


Đời Đường, vào năm 650, Tam Tạng Pháp sư 
Huyền Trang dịch từ chữ Phạn ra trọn một bộ Kinh mà 
người ta cho rằng Cưu Ma La Thập đã tóm lược. Dịch 
phẩm của Huyễn Trang, danh đề "Xưng Tán Tịnh Độ 
Nhiếp Thọ Kinh", rất dài và chứa đựng quá nhiều chi 
tiết mà người ít can đảm không theo đọc hết được. 


LỊ 


Để chấm dứt loạt Kinh căn bản của tông Tịnh độ, 
chúng ta hãy kể bộ "Phật Thuyết Quán Vô Lượng Thọ 
Phật" do Pháp sư Thời Xưng (Kãlayasas) dịch năm 424 
từ một nguyên bản chữ Phạn mà tên thật bị thất truyền. 


Khác với các bộ khác, Kinh này dạy phép quán 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 65 





tưởng, nghĩa là tập trung tư tưởng để quán sát. 

Niệm Phật, dầu niệm danh hay tâm niệm, cho đến 
mực "nhứt tâm bất loạn" là một lối tập trung tư tưởng 
rồi. Nay kinh Quán Vô Lượng Thọ để nghị một lối tập 
trung khác. Lối trước, tập trung là để nghĩ nhớ đến; lối 
sau, tập trung là để thấy (quán). Đứng về mặt "hành" 
(exercices pratiques) mà xét, lối tập trung nào cũng tốt 
cả, miễn làm đến nơi đến chốn. Nghĩ nhớ lung tung thì 
tâm loạn mà loạn thì không thanh tịnh. Dòm đông ngó 
tây thì tâm cũng loạn, mà loạn thì cũng không thanh 
tịnh. Niệm ra tiếng là phong tỏa lỗ tai, bắt nó nghe 
danh hiệu của Phật mà không cho nghe tiếng nào khác, 
thì tâm nhờ đó mà định. Niệm thầm bên trong là buộc 
con ngựa ý không cho nó chạy dong chạy dài và như 
vậy cũng là một lối định tâm. Bây giờ tập cho cái thấy 
(quán) chỉ thấy cái mình tưởng tượng (như thấy mặt 
trời mọc đỏ hồng, thấy nước tràn ngập khắp nơi rồi lần 
hồi thấy những cảnh về Tây phương được mô tả trong 
kinh) mà không thấy gì khác, cũng là một lối định tâm. 

Vậy có thể nói Kinh Quán Vô Lượng Thọ chú 
trọng về hành hơn về lý. Tuy nhiên, nhờ Kinh này mà 
chúng ta có một nhận xét chơn xác về "Cửu phẩm liên 
hoa", 9 cấp hoa sen hay 9 bậc cao thấp giữa những 
"người" được vãng sanh về Cực Lạc. 


LỊ 


66 KHẢO CỨU VỀ TỊNH ĐỘ TÔNG 





Cạnh những bộ kinh chánh đã kể từ trước đến 
đây, còn những bộ khác do các Đại sư Trung Hoa viết 
để giải thích, chú thích, luận giải v.v... rất nhiều. Lần 
lượt chúng ta sẽ xét qua nội dung của các bộ "nghĩa 
ký”, "sớ sao”... này. 

(trích tạp chí Từ Quang số 209-210, tr. 92-97, Sài 
Gòn tháng 1-2 năm 1970) 


LỊ 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 67 





CHƯƠNG II 
CÁC LUẬN GIẢI 


V` cuối thế kỷ thứ VỊ sau J. C. Đại sư Trí Khải, 

vị sáng lập ra Tông Thiên Thai ở Trung Hoa, 
có viết nhiều sách về Tịnh độ. Trước hết là bộ A D¡¿ Đà 
Kinh Nghĩa Ký, chú thích bộ kinh A Di Đà của Cưu Ma 
La Thập dịch, mà Đại sư nhận là chính lời Phật nói. Kế 
đó là bộ Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh Sở Diệu Tông 
Sao, chú thích và luận giải bản dịch của Thời Xưng 
(Kâlayasas). 

Trong bộ sau này, giải thích phẩm thứ 9 trong 
"cửu phẩm liên hoa", dành cho kẻ tội lỗi đến giờ phút 
lâm chung mà biết quy hướng, Trí Khải quả quyết: 

"xưng vô lượng Thọ Phật chí ứ thập niệm giả, 

thiện tâm tương tục chí thập niệm, hoặc 

nhứt niệm thành tựu, tức đắc vãng sanh". 

Nghĩa là: Người nào xưng danh hiệu Phật Vô 
Lượng Thọ lâu được bằng khoảng của mười niệm (tư 
tưởng) hoặc giữ tâm lành tiếp nối kéo dài trong thời 
gian mười niệm, hoặc thành công được trong việc giữ 
tâm thuần có một niệm, người ấy sanh sang (nước 


68 KHẢO CỨU VỀ TỊNH ĐỘ TÔNG 





Phật). 

ĐI tới được "nhứt nệm" là tán loạn đã nhường 
chỗ cho định, trược đã thành thánh, phàm đã hóa 
thánh, cho nên, ngoài không thấy gì thay đổi, cũng là 
con người của phút trước, nhưng bên trong đã có một 
sự hoán cải trọn vẹn, tiền khiên nghiệp chướng không 
còn, nhân đã không thì quả cũng dứt. Muốn được nhứt 
niệm phải có cái mà Trí Khải gọi là "mãnh lợi tâm" - 
một sự cả quyết sắt bén mạnh mẽ - biểu hiện bằng một 
lòng tin sâu dày ở lời Phật nói và không mong mỏi gì 
khác hơn là Tịnh độ (àng Phật chỉ ngôn nhỉ dĩ Tịnh độ 
vi tâm). Kẻ trọng tội đến đâu cũng tin được là sẽ vãng 
sanh một là nhờ nguyện lực của mình, hai là vì Phật 
Vô Lượng Thọ không bỏ một ai (7uy tội ác chỉ nhơn, 
nhân nguyện chỉ lực, Phật diệt bất khí). 

Nhưng công lớn của Trí Khải Đại sư đối với sự 
binh vực Di Đà giáo, lúc ấy đang bị nghi ngờ kích bác, 
là đã sáng tác vào năm 594, ba thu trước khi viên tịch, 
bộ "Tịnh Độ Thập Nghỉ Luận". Tuy vắn tắt, bộ Luận 
rất có giá trị và được truyền tụng đến bây giờ. Nên nhớ 
rằng Đại sư không phải là tông đệ của Tịnh độ mà chỉ 
là người tin tưởng đức Phật A Di Đà mà thôi. Sau đây, 
xin ghi đại cương bộ tiểu luận nói trên về 10 nghi vấn 
đối với pháp môn niệm Phật vãng sanh. 


1. Có hai hạng Bồ tát. Hạng "thiền na Bồ tát" thì 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 69 





một khi vãng sanh về Phật quốc, chỉ muốn ở lại đó như 
Bích chi Phật hay Độc giác Phật (pratyêka buddha) và 
hạng "hóa độ Bồ tát". Khi thành tựu rồi, thì hồi nhập 
Ta bà để cứu độ chúng sanh, làm Phật giáo hóa. 

2. Những tâm hồn nào cầu nguyện sanh về nước 
Phật A Di Đà là những tâm hồn có thiện nghiệp, chính 
những thiện nghiệp này thúc đẩy sự phát tâm kia. Trái 
lại, cũng vì ác nghiệp tiền khiên những tâm hồn khác 
để cho vô minh che khuất nẻo Tịnh độ, hoặc dầu có ai 
chỉ bảo cho, cũng không chịu nghe. 

3. Đặc biệt xưng tán đất nước của A Di Đà, đức 
Thích Ca không có ý làm giảm giá trị đất nước của bất 
câu một vị Phật nào khác. Nói nhiều về Tịnh độ chỉ cốt 
làm cho đối tượng của pháp môn niệm Phật dễ chấp 
nhận hơn. Tất cả những øì đã nói về đất nước của Phật 
A Di Đà đều đem áp dụng được cho các Phật quốc 
khác. Bồ để chỉ có một và lan tràn khắp pháp giới, tất 
cả các Phật là một Phật, một Phật là tất cả các Phật. 
Pháp thân chẳng có hai: ánh trăng cùng rọi xuống tất 
cả các dòng nước, không phân biệt. Tất cả các ánh 
trăng dưới nước là ánh của một trăng trên trời, mặt 
trăng có một chẳng phải hai. Thể của vạn "pháp" là 
"không", xưa nay thể ấy không sanh (nghĩa là không 
được a1 hay được cái gì sanh ra). Ñguyên văn đoạn trên 
như sau: 


"Nhứt thiết chư Phật thân tức thị nhứt Phật thân. 


70 KHẢO CỨU VỀ TỊNH ĐỘ TÔNG 





Nhứt Phật túc nhút thiết Phật, nhút thiết Phật tức nhút 
Phật: Pháp thân vô nhị. - Nguyệt quang phổ ứng nhút 
thiết thủy, nhứt thiết nguyệt ảnh tức nhứt nguyệt ảnh: 
nguyệt vô nhị. - Chư pháp thể không, bổn lai vô sanh" 

4. Trông cậy ở sự cứu độ của Phật A Di Đà chẳng 
những giản dị, dễ đàng mà còn chắc được kết quả. Vì 
sao? Vì Phật đã phát đại nguyện tiếp dẫn tất cả những 
ai muốn về với Phật. Hơn nữa, Phật có nhân duyên với 
những chúng sanh cực ác của thế giới này (A Di Đà 
Phật, dữ thử thế giới cực ác chúng sanh, hữu nhân 
duyên). 

5. Có hai thứ duyên giải thoát, một là // lực, tự 
mình phải nỗ lực tu hành kham khổ; hai là /ha lực, 
nương vào sức của người. Ỡ đây là nương vào sức 
nguyện thương xót của Phật A Di Đà (y Di Đà Phật đại 
bỉ nguyện lực) bằng cách niệm Phật (nghĩ nhớ tới 
Phật). Nếu có người đi con đường tự lực, kẻ khác lại 
theo lối tha lực, đó chẳng qua vấn đề căn tánh. Có 
người nghe được danh hiệu của Phật, nghe rồi lại phát 
tâm niệm Phật, có kẻ trọn đời không được nghe, thì 
đây là một vấn đề khác thuộc công tội của kiếp trước. 
Nói tóm, nay có duyên gặp Phật theo Phật, cùng không 
có duyên, đều tùy ở luật nhân quả nghiệp báo nghiêm 
minh và khắc nghiệt. 

6. Làm thế nào mà những chúng sanh hết sức là 
bất thiện, hết sức là tráo trở, hết sức là không nh 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 71 





không nghĩa, một khi sanh về nước Phật A Di Đà, lại 
hồi đầu hướng thiện đến mức "bất thoái chuyển" được, 
rồi nhờ đó mà không còn đọa vào ba đường ác đau 
khổ? Duyên do của những bất ngờ ấy là thứ nhứt, lời 
nguyện của Phật A Di Đà: Ngài đã nguyện chúng sanh 
trong nước ngài quyết định không lùi bước trên đường 
thánh hóa thì sự việc phải xảy ra đúng như vậy; thứ 
nhì, tác dụng của hào quang Phật: ánh quang minh "yô 
sở chướng ngại" này soi đường cho nhơn dân của Ngài 
và giữ gìn cho họ khỏi sa nøgã...; thứ ba, tác dụng của 
tiếng gió gào nước chảy, lúc nào cũng lặp đi lặp lại 
trong tai người dân Tịnh độ rằng, ngoài cảnh giới này, 
tất cả đều là khổ, đều là không...; thứ tư ảnh hưởng tốt 
của hoàn cảnh: không nữ nhơn, không bọn ác, không 
ma quỷ, thế là không có sự cám dỗ...; thứ năm, sự giáo 
hóa không ngừng của hai Bồ tát Quán Thế Âm và Đại 
Thế Chí... Toàn bộ yếu tố đó làm cho người dân cõi 
Tây phương vui sống ở đó trong vĩnh kiếp. 

7. Nếu Cực Lạc thế giới vui sướng tốt đẹp hơn tất 
cả các thế giới khác, tại sao Bồ tát Di Lặc (Mâitrêya), 
Đức Phật của tương lai, không ngự ở Tây phương để 
đợi lúc hạ phàm mà lại ở cung trời Đâu Suất (Tuchira) 
là cõi quá tầm thường thấp thỏi? Có hai lý do. Lý do 
thứ nhứt thuộc về truyền thống: đức Thích Ca đã từ 
cung Đâu Suất giáng trần thì tất cả các Phật thừa tiếp 
nhiệm vụ giáo hóa của Ngài cũng phải từ cõi trời ấy 


72 KHẢO CỨU VỀ TỊNH ĐỘ TÔNG 





mà hạ phàm. Lý do thứ nhì là đức Phật đương lai (DI 
Lặc) cần phải có một số phụ tá nam nữ khi Ngài xuất 
hiện độ thế. Ở Tây phương không có nữ nhơn, Bồ tát 
Di Lặc phải ở Đâu Suất để huấn luyện những phụ tá 
ấy trong đám "người trời" (chư thiên) nam nữ (đêvas ef 
đêv¡s). 

8. Nhưng tại sao những người tội lỗi dẫy đây, 
nghiệp ác vô lượng mà lại có thể, lúc lâm chung, chỉ 
niệm mười lần danh hiệu Phật A Di Đà là thoát khỏi 
quả báo được? - Vì vọng tưởng vô minh nên trước kia 
mới tạo ác, nay biết niệm Phật là bỏ vọng về chơn, 
trong tâm đã có một sự thay đổi vĩ đại, tỷ như một căn 
phòng tối đen ngàn năm, nay chợt một tia sáng mặt 
trời rọi vào, tức khắc cái hắc ám ngàn năm kia tự 
nhiên tiêu mất. Tội lỗi là "hư", đức tin là "thực", thực 
phải thắng và phá trừ hư, và sự phá trừ này tức khắc, 
khác nào trường hợp người bị trói và được có kẻ đến 
giải thoát bằng một nhát dao, cắt đứt tiện sợi dây. Dây 
rơi là giải thoát có ngay, không đợi không chờ, nhanh 
hơn nháy mắt. Lại cũng như đống củi khô kia, cần gì 
phải một bếp mà chỉ một tia lửa hổng cũng đủ làm 
cháy tiêu. Lại một thí dụ nữa: vì một niệm độc ác, lâu 
không quá một giây, người ta có thể rơi vào địa ngục, 
thì ngược lại, người ta cũng có thể, nhờ một niệm lành 
khoảnh khắc mà sanh thiên hay về An Dưỡng quốc. 
Cái thiện thay cái ác, chỉ quày đầu là bờ giác trước 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 73 





mắt, có đâu xa. 


9. Nữ nhơn có phải triệt để bị cấm vào đất Phật 
không? Không, nhưng không một người thiện nữ nào 
sẽ vãng sanh về Cực Lạc như một nữ nhơn. Nữ thân 
bất cụ, không đầy đủ, hoàn toàn, như thân của một 
người cụt tay, một người què quặt, một người mù... Có 
thể nói, trong cuộc hành trình từ thế giới Ta bà này 
đến thế giới Tây phương kia bao nhiêu khiếm khuyết ở 
người vãng sanh tiêu tan mất hết, luôn cả cái tính cách 
nữ nhơn là một tỳ tích của bất thiện nghiệp. Nói tóm, 
nếu được vãng sanh, nữ sẽ hóa thành nam. 

10. Những người hiện nay có vợ có chồng được 
mong vãng sanh không? Vì nghiệp trong quá khứ cho 
nên nay mới thành duyên giai ngẫu. Cảnh đời chồng 
vợ là nhiễm ô, là bất tịnh. Sự bất tịnh này, sẽ tiêu tan, 
như tất cả các bất tịnh khác, ngay ở giây phút mà họ 
phát nguyện vãng sanh về Tịnh độ. Nguyện này phải 
là nguyện của tâm cương quyết, không gián đoạn (vô 
gián tâm), không ẩn ý (vô hậu tâm). 

(trích tạp chí Từ Quang số 211-212, tr. 95-99, Sài 
Gòn tháng 3-4 năm 1970) 
LÌ 


Các luận giải 
Bồ tát Thế Thân (Vasubandhu), trước tu theo Tiểu 


T4 KHẢO CỨU VỀ TỊNH ĐỘ TÔNG 





thừa, sau nghe lời anh tu theo Đại thừa, là một người 
đã tỏ ra hết lòng tin tưởng pháp môn Tịnh độ. Nguyên 
là người Ấn và viên tịch trên đất Ân vào năm 350 sau 
Tây lịch. Thế Thân không có lúc nào sang Trung Hoa 
nhưng sách vở của Bồ tát được truyền tận nước này, 
dịch ra Hán văn và được nhiều người hâm mộ. Liên 
quan đến Tịnh độ tông, có một bài kệ danh tiếng nhứt, 
trong đó Thế Thân bộc lộ trọn vẹn lòng tin của ông đối 
với chư Phật mười phương, nhứt là Phật A Di Đà. Đại 
khái, bài kệ ấy nói: "Y vào các khế kinh mà tôi tin là 
do chính Phật Thích Ca thuyết, tôi nguyện sanh An Lạc 
quốc. Và bởi vì tôi muốn được chánh định, đại thanh 
tịnh và một cảnh giới không nữ nhơn, cho nên, trong vô 
lượng nước Phật, tôi nguyện vãng sanh A Di Đà Phật 
quốc". 

Năm 529, tại nước Ngụy, Tam Tạng Pháp sư Bồ 
Đề Lưu Chi (Bodhiruci) đã dịch ra Hán văn bài kệ nói 
trên và có thêm một phụ lục nói về các Phật quốc và 
con đường mà các Bồ tát phải hành để đến các Phật 
quốc ấy. Tuy là một quyển sách con, tác phẩm của Bồ 
Đề Lưu Chi rất là rõ ràng minh bạch, tư tưởng cao siêu 
và đường lối tu hành nghiêm mật. Thật là một sách 
quý cho người mới nhập môn cầu đạo thanh tịnh. 

Nhưng Bồ Đề Lưu Chi là ai? Chính là người đã 
khai tâm mở trí cho Pháp sư Đàm Loan (Nhựt Bổn gọi 
là Donran), về sau đã trở thành Tổ thứ hai của Tông 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 75 





Tịnh độ (sơ Tổ là ngài Huệ Viễn). Nhị Tổ tịch năm 600 
và để lại ba tác phẩm: 

1. Vãnh Sanh Luận Chú, bình luận các kinh nói về 
việc vãng sanh sang nước Thanh Tình, 

2. Lược Luận An Lạc Tịnh Độ Nghĩa, luận sơ lược 
về nghĩa của Đất tịnh An Lạc. 

3. Tán A Di Đà Phật, sưu tập những bài xưng tụng 
đức Phật A Di Đà. 

Trong tập "Vãng Sanh Luận Chú", có đoạn nói về 
mười niệm giải thoát của người tội lỗi lúc gần chết 
(lâm chung), đáng cho chúng ta chú ý. Đoạn ấy nói: 
Danh từ niệm không dùng ở đây với nghĩa sái na, tức là 
một khoảng thời gian hết sức ngắn ngủi, mà với nghĩa 
ức niệm (tưởng nhớ). Muốn giải thoát với quá khứ tội 
lỗi, người sắp chết phải nhớ tưởng đến Phật A Di Đà 
mười lần liên tiếp, không gián đoạn. Nếu là niệm danh 
hiệu của Phật thì cũng vậy: miệng niệm danh, tâm 
tưởng nhớ, mười lần liên tiếp mới có hiệu nghiệm. Có 
người hỏi: Nếu niệm hay tưởng mà bị gián đoạn thì 
sao? Đàm Loan đáp: Kinh dạy phải thập niệm là thập 
niệm, không thêm không bớt được. Ở đây có vấn để 
nghiệp lực. Muốn trừ nghiệp cũ, phải dùng nghiệp 
mới, mà nghiệp mới chỉ có được sau mười niệm liên 
tục. Sau cùng, Đàm Loan có nói thêm: người lâm 
chung nào mà không đủ đức hay đủ sáng suốt để niệm 


76 KHẢO CỨU VỀ TỊNH ĐỘ TÔNG 





Phật đủ mười lần hầu vãng sanh Cực Lạc, thì nên biết 
nghiệp báo đã khiến vậy: họ chưa thuần thục để được 
Phật cứu độ. 

Giữ vững lập trường này, Đàm Loan còn nhấn 
mạnh nhiều lần về sự cần thiết của "thập niệm liên 
tục", ngoài ra, Pháp sư còn đưa ra một điều kiện nữa là 
người niệm Phật, phải phát "vô thượng bồ đề tâm", 
nghĩa là phát tâm cầu sự giác ngộ vô thượng chớ đừng 
cầu một lợi lạc nào khác, dầu là tinh thần. Về điểm 
Phật và các Bồ tát hiện ra tiếp dẫn người chết đã thành 
tựu được mười niệm, Pháp sư Đàm Loan không nói 
người chết "kiến Phật" mà lại nói "mộng kiến". Kiến 
là thấy trong khi tỉnh thức, một cách rõ ràng, còn mộng 
kiến là chiêm bao mà thấy. Với hai chữ "mộng kiến", 
Pháp sư Đàm Loan đã hé dở một góc màn "bí mật" của 
pháp môn Tịnh độ. Về sau, chúng ta sẽ trở lại điểm 
này. 

Tiếp theo ngài Đàm Loan là Ngài Đạo Xước, Tổ 
thứ ba. Cũng như đệ nhị Tổ, Đạo Xước sanh sống ở 
miền Tây bắc nước Tàu. Tương truyền, lúc lên bẩy 
tuổi, ngài đã bắt đầu truyền bá pháp môn Tịnh độ và 
người ta đã bắt đầu gặp ngài lắm khi ngồi niệm Phật 
để tự giải thoát những hoàn cảnh ngang trái gặp phải. 
Đến năm 615, vào khoảng đầu nhà Đường, Đạo Xước 
viên tịch, để lại một bộ sách dày, nhan để "An Lạc 
Tập", thật ra là một sưu tập về các kinh điển và ý kiến 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 77 





liên quan đến các Phật quốc. Không có gì độc đáo lắm, 
nhưng có phần nồng nhiệt hơn các sách của Trí Khải 
và Đàm Loan. Về vấn để thập niệm, Đạo Xước cũng 
quả quyết: phải mười niệm liên tục mới được vãng 
sanh, bởi vì kinh đã dạy như thế. 

Đệ tam Tổ viên tịch được một ít lâu, tại Trường 
An, sư Ca Tài mới đem bộ An Lạc Tập ra chia thành 
những câu vấn đáp, và thêm nhiều đoạn giải thích rất 
hay, nhưng trước sau vẫn giữ nguyên đạo lý của Tịnh 
độ. Cao Tài cũng cả quyết như các tiền nhơn về sự tin 
tưởng ở lời kinh. Ông viết: 

"Kinh phải hơn Luận. Kinh hợp với Chánh Pháp 
phải hơn Kinh không hợp với Chánh Pháp. Liễu nghĩa 
kinh phải hơn bất liễu nghĩa kinh. Không một liễu 
nghĩa kinh nào được bác bỏ, vì đó là lời Phật nói. Nay 
tất cả các kinh nói về Tịnh độ đều là không ít người 
liễu nghĩa thì không thể chối bỏ được". 

"Về trường hợp người phạm tội mà lúc lâm chung 
biết ăn năn niệm Phật, thì Kinh Quán Vô Lượng Thọ 
đã quả quyết: lâm mạng chung, thập niệm tức đắc vãng 
sanh, thì phải tin như vậy. Vì sao? Vì tâm là chủ của 
nghiệp, mà nghiệp là gốc của sự dắt dẫn tái sanh (tâm 
thị nghiệp chủ, khiên sanh chi bổn)". 

"Trong vấn để tiếp độ, tất cả đều tùng nghiệp. Có 
người tưởng niệm được, có người lại không tưởng niệm 
được, trước sau đều do nghiệp mà ra. Khi nghiệp 


78 KHẢO CỨU VỀ TỊNH ĐỘ TÔNG 





chướng quá nặng nề thì ngay đức Phật A Di Đà cũng 
không sao tiếp độ được. Không thể từ nước vớt lên một 
cọng rơm khô, cũng như không thể đốt cháy một cọng 
rơm ướt. "Khai ngộ hữu duyên", phải có duyên cớ mới 
được khai tâm mở trí thấy đạo. Nếu vào lúc sắp xa lìa 
cõi trần mà một người tội lỗi biết nghe lời khuyên bảo, 
quày đầu tỉnh ngộ, phát tâm niệm Phật A Di Đà, thì 
nên biết người ấy, trong tiền kiếp đã có tạo một nghiệp 
nhân như thế nào cho nên nay mới biết tỉnh ngộ như 
thế ấy. Còn nếu được khuyên bảo mà không hiểu gì 
hết và không chịu niệm Phật, thì cũng nên hiểu rằng 
người ấy trong quá khứ chưa bao giờ làm quen với đạo 
lý”. 

Thiện Đạo (Nhựt Bổn: Zendõ) là một nhân vật lỗi 
lạc khác của Tịnh độ tông. Truyền rằng, trên bước 
đường tìm đạo, một hôm, trước năm 650, Thiện Đạo 
tình cờ gặp Đạo Xước. Sau khi làm lễ sơ kiến, Thiện 
Đạo đường đột nói: 

- Xin cho tôi trường sanh. 


- Đức Phật A Di Đà sẽ ban cho ông, Đạo Xước 
đáp. 

Thiện Đạo bái xin làm đệ tử và không bao lâu tu 
hành tinh tấn lạ lùng, ngày đêm niệm Phật không biết 
bao nhiêu lần mà kể, luôn luôn quỳ trước Phật đài, bất 
kể lạnh nóng, có khi kiệt sức phải ngã ra bất tỉnh. Đến 
năm 700, sư viên tịch. Hình bóng sư khuất nhưng trọn 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 79 





thành Trường An, thậm chí đến vua Cao Tông, đều 
theo tu "niệm Phật" trước sự linh ứng hiển nhiên: mỗi 
khi sư mở miệng niệm Phật là một ngọn lửa hồng phát 
ra. 

Tác phẩm quan trọng của Thiên Đạo lưu lại là bộ 
"Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh Sớ”, chia làm 4 
quyển, hiện làm cơ bản cho phái Tịnh độ ở Nhựt Bổn. 


Thiện Đạo phân biệt NIỆM và XƯNG. Niệm là 
chánh niệm, không tưởng xằng nghĩ quấy mà phải chỉ 
tưởng nhớ Phật mà thôi và cảnh giới thanh tịnh an lạc 
của Ngài. Còn xưng là xưng danh hiệu, đọc lên bằng 
miệng nói lên bằng lời tên của Phật A Di Đà. Muốn 
xưng danh đúng phép, phải chánh niệm, rồi do chỗ đặt 
nặng tâm vào chánh nệm mà trừ được các tội (... hiệp 
chưởng xoa thủ, xưng Nam mô A Di Đà Phật, xưng Phật 
danh cố... phục giáo linh chánh niệm xưng danh, do 
trọng tâm cố tức năng trừ tội). Cuối phẩm nói về niệm 
Phật lúc sắp chết, Thiện Đạo lập những gì đã nói trong 
kinh Quán Vô Lượng Thọ như sau: 


"Như thử ngu nhơn, lâm mạng chung thời, ngộ 
thiện tri thức chúng chủng an úy, vị thuyết diệu pháp, 
giáo linh niệm Phật. Bỉ nhơn khổ bức bất hoàng niệm 
Phật. Thiện hữu cáo ngôn: nhữ nhược bất năng niệm bỉ 
Phật giả, ưng xưng Vô Lượng Thọ Phật. Như thị chí 
tâm, linh thanh bất tuyệt, cụ thị thập niệm, xưng Nam 
mô A Di Đà Phật. Xưng Phật danh cố, w niệm niệm 


80 KHẢO CỨU VỀ TỊNH ĐỘ TÔNG 





trung, trừ bát thập nhúứt úc kiếp sanh tử chỉ tội. - Thiện 
hữ tri khổ thất niệm, chuyển giáo khẩu xưng Di Đà 
danh hiệu, niệm số đa thiểu, thanh thanh vô gián, trừ tội 
đa kiếp... 

Nga: 

"Như người mê muội kia, lúc sắp gân chết, gặp 
được bạn lành, bạn an ủi mọi cách, vì người hấp hối 
nói về pháp mâu, dạy phải nhớ nghĩ đến Phật. Nhưng 
người kia đang bị đau khổ đè ép, chẳng rảnh ranh mà 
nghĩ tưởng đến Phật được. Bạn lành mới nói: nếu bác 
chẳng nhớ tưởng Phật được thì nên nói to lên Vô Lượng 
Thọ Phật. Miệng nói ra tướng sáu chữ "Nam mô A Di 
Đà Phật", tâm chí thành, đây đủ mười niệm mà tiếng 
trước tiếng sau không đứt đoạn, thì nhờ sự xưng danh 
Phật đó mà trong mỗi niệm mỗi niệm”), trừ được tội lỗi 
của 81 ức kiếp sanh tử”. Người bạn lành biết hễ khổ thì 
không nghĩ tưởng được cho nên đổi cách dạy dùng 
miệng mà xưng danh hiệu Phật A Di Đà, trong một 
khoảng thời gian bằng một số tư tưởng nhiều ít chẳng 
luận, miễn tiếng tiếng xưng danh Phật không đứt đoạn 
là trừ được tội của nhiều kiếp... " 





1. Ban lanh: Thieä tri thöù: coừheäaømoä tu só coửheäaamoä cö só 

2. Nieän: ÔỨña§ coùnghá la#ö töôôg (penseà). 

3. Kieó sanh töâTöœanh ñeá töÑaømoäB ñôg Trong moä kieó khoâg 
bieế bao nhieâ ñôøsoág mamoù 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 81 





LỊ 


Từ thế kỷ thứ VIII đến thế kỷ thứ XI, các bộ sớ 
sao luận giải về Tịnh độ tông tiếp tục ra đời, để xác 
định các kinh xưa nhưng không thêm một đạo lý nào. 
Dưới thời Tống là thời triết luận thạnh hành, sư Đạo 
Thức, năm 1015, đem hết sức bình sanh tán dương Đại 
thừa giáo và ca tụng Tịnh độ là "Đại thừa liễu nghĩa 
trung liễu nghĩa chỉ pháp" (Tịnh độ là pháp môn rốt 
ráo nhứt trong các pháp môn rốt ráo của Đại thừa). 

Nhưng, nếu về mặt giáo pháp căn bản, Tịnh độ 
tông đã được an bài kể từ năm 1000, về mặt văn 
chương, sách vở của tông này, kể từ đây, ngày càng trở 
nên xuất sắc hơn. Ấy vì, trước năm 1000, các tác giả 
về tông Tịnh độ là người ngoại quốc ít rành văn Tàu, 
hay là người Trung Hoa nhưng không có ngọn bút rành 
mạch sáng suốt. Từ nhà Tống trở về sau, nhiều cư sĩ đã 
tiếp tay với nhà sư để tô điểm cho tòa lâu đài Tịnh độ. 
Phần nhiều họ là những văn sĩ nổi tiếng trong làng hàn 
mặc, hoặc những hưu quan đã đỗ đạt cao, hoặc những 
bậc khoa bảng, hoặc những tay cự phách trong lãnh 
vực nghiên cứu sưu tầm... Nhờ sự trợ lực này mà kinh 
điển của Tịnh độ trở thành phong phú, trang nhã và 
hấp dẫn cả về hai phương diện nội dung và hình thức. 
Nổi danh nhứt là bộ "Long Thư Tịnh Độ Văn" của 
Vương cư sĩ, tên thật là Vương Nhựt Hưu, Quốc học 


82 KHẢO CỨU VỀ TỊNH ĐỘ TÔNG 





Tiến sĩ, xuất bản vào năm 1131. 


Đọc Long Thư Tịnh Độ, chúng ta thấy tác giả 
chẳng phải một lý thuyết gia mà là một hành giả, tự 
thân đã thực hành pháp môn niệm Phật và tự thân 
cũng đã chứng nghiệm được kết quả nhiệm mầu của 
pháp môn ấy. Vì vậy, Vương Nhựt Hưu có những suy 
nghĩ và nhận xét rất là sâu sắc và độc đáo, câu văn lại 
chải chuốt, khi nghiêm trang, lúc thúc giục, cao siêu 
mà cần thì cao siêu đúng mức, còn nếu phải thực tiễn 
thì không ngại đem việc đời ra mà thức tỉnh. Để độc 
giả có một nhận thức về văn chương và tư tưởng của 
Vương cư sĩ, chúng tôi trích dịch sau đây vài đoạn. 

". Người có vàng trăm cân, gặp khi tai nạn, 
không thể gánh vác mà ải, tất phải bỏ mà chạy. Bằng 
cố sức ôm theo, ắt phải vì vàng mà chết, để đời ban cho 
hai tiếng "quá ngu". Xem đó đủ thấy người trọng thân 
hơn vàng. Nhưng bình nhựt lại bo bo xu danh trục lợi, 
dầu vật chỉ đáng giá mấy đồng tiền vẫn không bao giờ 
chịu bỏ, thành ra thương tiền hơn thân. Lạ thay! 

"Hoặc bị người phao là trộm cướp, hoặc bị người 
mắng là thú câm, thì lửa giận nổi sanh, trọn đời thù 
không sao giải được, có khi lại đuổi đánh, làm cho có 
việc kiện thưa tù tội. Những tiếng trộm cướp, cầm thú, 
nghĩ ra có làm thương tổn gì đến thân ta đâu mà phải 
oán ghét như thế? Thật là quý tiếc cái danh tiếng giả 
dối của thân mà không biết quý tiếc cái chân thật của 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 83 





thân vậy. Lạ thay! 

"Cái chơn thật của thân ta, không phải là thân ta. 
Tuy nói là chết, thật ra chúng ta chưa bao giờ chết, bất 
quá là bỏ cái xác mục nát mà đi, rồi gọi là chết đó thôi. 
Không biết rằng bỏ đây mà ải, tất là để đến một nơi 
khác. Thế thì há không nên lo dự bị chỗ mình sẽ đến 
sao? Do đây mà thuyết niệm Phật vãng sanh Tây 
phương Tịnh độ là điều không thể bỏ qua vậy... " 


LỊ 


"Một ngày vô thường đến, 

Mới hay đã mộng sinh! 

Muôn vật đều ở lại, 

Chỉ có nghiệp theo mình. 

"Muôn vật đều ở lại, 

Chỉ có nghiệp theo mình. 

Nếu niệm Phật Di Đà 

Nhứút định về Lạc quốc. 

"Nghiệp là các hành động lành và ác. Cả hai đều 
theo ta mà đi, vậy há không nên tạo cái nghiệp Tịnh độ 
sao? 

"Có truyện ngài Liễu Minh Trưởng Lão, đối chúng 
đệ tử, lấy tay tự chỉ thân nói rằng: Đây là vật chết, 
nhưng trong cái chết này có cái sống, đừng nên vì cái 


84 KHẢO CỨU VỀ TỊNH ĐỘ TÔNG 





chết mà lo toan, nên vì cái sống mà mưu tính. - Ta lấy 
làm quý câu nói ấy, vì vậy thường vì người mà lập lại. 
Phàm tham cầu mọi vật ngoài ta để cung phụng tấm 
thân xác thịt, là đều vì cái chết mà lo toan. Tuy biết 
người đời chưa thể bỏ những lo toan ấy, nhưng đang khi 
lo cung cấp mưu sanh cho xác thịt, nên dùng những 
khoảnh khắc nhàn hạ, quay mắt ngắm mình, giữ tâm 
trong sạch đó là vì cái sống mà mưu tính vậy... 


LỊ 


"Mừng, giận, ưa, ghét, ham, muốn, đều là tình hết. 
Dưỡng tình thì làm ác; túng tình là nuôi giặc. Bẻ tình 
thì làm thiện, diệt tình thì làm thánh. 

"Lo miếng ăn cho ngọt, thức uống cho ngon, nhà ở 
cho rộng lớn, đều thuộc về đưỡng tình. 

"Ăn uống như nước đổ, quân áo hết sức chải 
chuốt, nhà cửa không chỗ chê, những việc như thế thuộc 
về túng tính, nghĩa là buông tha cho tình phóng túng. 

“BỊ người xúc phạm mà không giận, bị người làm 
thương tổn mà không oán, đó gọi là bẻ tình. 

“Bị người xúc phạm làm thương tổn mà như không, 
lại sanh lòng thương xót người mê muội đến nỗi mong 
làm hại mình, đó là điệt tình. 

"Nhận được, làm được điều này thì tâm địa luôn 
luôn trong sạch, như người ở cối Tịnh độ. 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 85 





“Tại sao có tình? 

“Tại sao có thọ nạp (lãnh nhận) 

"Phật nói: Thọ tức không. 

"Thọ là lãnh nhận sự khổ, sự vui, và tất cả những 
gì khác thuộc đời sống chúng 1a. 

“Tại sao Phật nói "thọ tức không”? 

"Nghĩa ấy như sau: Miệng ăn trăm thứ, qua khỏi 
cổ là không, còn biết mùi vị gì nữa đâu? Chạy đông 
chạy tây, đến nơi mình muốn đến là hết việc. Trọn ngày 
du ngoạn, mắt thấy không biết bao nhiêu cảnh, tối về 
nhà là hết, nên nói không. Đến như làm lành, việc xong 
thì còn đâu nỗi nhọc nhằn, nhưng nghiệp thiện thì còn 
đấy. Làm ác, việc đã rồi, bao nhiêu khoái ý đều tan, 
nhưng nghiệp ác bao giờ có mất! - Nhận được lý này thì 
miếng ăn ắt đạm bạc, không quá sát hại thú vật để lưu 
nợ máu về sau; bôn tẩu làm ăn ắt tùy phận, không quá 
lao tâm nhọc xác để tự tạo nhiều phiền não; chơi bời ắt 
bỏ dứt, không còn phóng đãng quên việc bổn phận mà 
thành thói quen. 

"Điều lành, khá tự khuyến khích, chớ dãi đãi mà 
sanh tâm bất thiện. Điều ác, khá tự răn dè, chớ buông 
lỏng mà thành phạm điều tội lỗi. 

(trích tạp chí Từ Quang số 213-214, tr. 77-86, Sài 
Gòn tháng 5-6 năm 1970) 


$6 


KHẢO CỨU VỀ TỊNH ĐỘ TÔNG 





LỊ 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 87 





CHƯƠNG III 
TỊNH ĐỘ TÔNG Ở NHỰT BỔN 


rên đất Nhựt, ngay thời Thánh Đức Thái tử 

HƯỚNG 574-622) là thời Phật giáo được phát 
triển mạnh, pháp môn niệm Phật vãng sanh đã được 
nhiều người biết nhưng chưa là của riêng của một tông 
phái nào. Phần đông các phái Đại thừa đều có áp 
dụng, đặc biệt là phái Thiên Thai (7endai) và phái 
Chơn Ngôn (S⁄ingon). Suốt thời Nại Lương (Nara), từ 
năm 710 đến 784, những nhà sư sau đây có tiếng là tin 
tưởng nhứt vào nguyện tiếp độ của Phật A Di Đà: Lễ 
Quang (#z¡kô), Trí Quang (Ch¡kô), Hành Cơ (Gyôg)..., 
còn trong thời Bình An (Heian: 794-858), thì có nhị sư 
Truyền giáo (Dengyô) và Từ Giác (J¡kaku). Vào lối 
năm 951, Không Dả Thượng Nhơn (Kuya-shônin) vận 
động cho việc tin thờ đức A Di Đà được phổ biến trong 
dân chúng, nhưng thật là tiền phong của tông Tịnh Độ 
Nhựt Bổn thì phải kể Nguyên Tín (Genshin), tức Huệ 
Tâm (942-1017), Lương Nhẫn (ÑWyômin: 1072-1132), 
Duệ Không (#/ku, tịch năm 1179). 

Nguyên Tín, thuộc phái Thiên Thai, là một nhà 
bác học uyên thâm và một văn sĩ nổi tiếng. Chính 


88 KHẢO CỨU VỀ TỊNH ĐỘ TÔNG 





Nguyên Tín đã phất cờ cho phong trào với quyển 
"Vãng Sanh Yếu Tập" trong đó Nguyên Tín trích dịch 
ra Nhựt văn những đoạn cốt yếu của bộ Quán Kinh Sớ 
mà tác giả là Đại sư Thiện Đạo của Trung Hoa. Lương 
Nhẫn trước cũng là một môn đệ của Thiên Thai, sau vì 
bất mãn đã bỏ phái này, lánh tu trong nh mịch pháp 
môn niệm Phật. Tương truyền, Lương Nhẫn đã diện 
kiến đức A Di Đà và đã được Phật chứng nhận là đi 
đúng đường. Từ ấy, sư càng nức lòng tin tưởng và đứng 
ra biệt lập tông Tịnh độ, tận lực cổ võ cho pháp môn 
niệm Phật khắp nơi, đến chết mới thôi (1132). Duệ 
Không, nguyên cũng là tu sĩ của phái Thiên Thai sau 
thọ giáo với Lương Nhẫn, kế đó làm thầy rổi trở lại 
làm đệ tử của Pháp Nhiên Thượng Nhơn (Hônen 


shônin). 
LỊ 


Trong hàng tiền bối Tịnh Độ tông Nhựt Bổn, siêu 
việt nhứt có lẽ là Pháp Nhiên. Sanh năm 1133 tại 
Inaoka trong một gia đình tu theo Tịnh độ, tên tộc là 
Thế Hoàn (Seishi Maru). Khi sư lên 9 tuổi, thân phụ, 
nguyên là một tổng trấn, bị ám sát. Trước khi nhắm 
mắt, ông cụ gọi sư lại bên giường căn dặn: "Cha sắp 
chết, thế là cha sẽ trả xong một món nợ tiển khiên, 
vậy cha cấm con nghĩ đến chuyện trả thù. Con hãy 
sớm lánh xa cõi đời ô trược này mà xuất gia đầu Phật, 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 89 





và nhớ cầu nguyện cho cha tính tấn trên đường giải 
thoát". Nói xong, ông cụ thở hơi cuối cùng. 

Sư được mẹ gởi đến ở với người cậu là Kwangaku, 
lúc ấy đang tu tại Nại Lương, Chẳng bao lâu, nhận 
thấy ở sư nhiều thiên tài xuất chúng, ông cậu bàn với 
thân mẫu của sư là nên gởi sư lên học đạo với phái 
Thiên Thai ở núi H/e¡ (Tỷ Duệ). Nhớ lời di chúc của 
chồng, bà lão đành chịu lìa con. Trước tiên, sư thọ giáo 
với Đại sư Genkô, sau đó được thây chuyển sang làm 
đệ tử Đại sư Kôen (1147). Năm này, sư được 14 tuổi, 
thế phát thọ giới Sa di. Đến năm 1150, vào tuổi 18, sư 
lại sang thọ giáo với Đại sư Duệ Không (Eiku). Là thầy 
truyền pháp thật sự, Duệ Không đổi tên tộc của sư 
thành Nguyên Không (Genku), ban cho pháp hiệu là 
Pháp Nhiên (Hônen). Như chúng ta biết, Duệ Không là 
đệ tử của Lương Nhẫn (Ñyôzøin) là người chuyên tu 
theo Tịnh độ. 

Từ đây, Pháp Nhiên ngày đêm nghiên tầm giáo 
lý, chẳng lúc nào trên tay không có quyển kinh, có thể 
nói là sư đã học hết sách của các thầy. Đến năm 1156, 
lúc Pháp Nhiên được 23 tuổi Đại sư Duệ Không, 
nguyên là thầy truyền pháp cách đó 5 năm, lại làm lễ 
bái Pháp Nhiên làm sư. Câu chuyện thầy trở lại làm đệ 
tử của trò thật là hi hữu và làm cho danh tiếng của 
Pháp Nhiên lan tràn khắp nơi, ai ai cũng kính phục. 


90 KHẢO CỨU VỀ TỊNH ĐỘ TÔNG 





Nhưng riêng đối với mình, Pháp Nhiên có nhiều 
lo nghĩ hoài nghi trước những mâu thuẫn của kinh điển 
và nhứt là chán nản trước những cuộc tranh luận về 
giáo lý, giữa các tông phái. Sư bèn xuống núi, trì bình 
khất thực, lần hồi đến chùa Szga, một thắng cảnh của 
thời bấy giờ, và dừng bước ở đây trong bẩy ngày đêm 
để tham thiển. Trọn "thất" này, sư không ngớt khẩn 
Phật Tổ khai thị cho sư để thoát khỏi rừng giáo lý 
chằng chịt. Rời chùa Saga, sư đi tham khảo nhiều bậc 
cao Tăng, nhưng đến đâu sư cũng chẳng học được gì 
thêm, vì đâu đâu sư đều được tiếp đãi là bậc trên trước. 

Thái tử Ømuro nghe danh, cho thỉnh đến và yêu 
cầu sư giảng thuyết về giáo lý Thiên Thai. Pháp Nhiên 
thú nhận là đã từ bỏ việc tham cứu giáo lý cũng như 
những lối tu hành của các tông, nay chỉ còn hành có 
một pháp là niệm Phật mà sư quả quyết là công hiệu 
nhứt. Có người chống lại, nói rằng pháp môn niệm 
Phật được tu sĩ của gần tất cả các phái áp dụng, có gì 
đặc biệt đâu. Sư đáp việc ấy quả có như vậy, tuy nhiên 
người ta niệm Phật thường tưởng phải thêm thắt vào đó 
một cái gì khác nữa, như đếm hơi thở (quán số tức), 
quán tưởng, v.v... Theo sư, đó là những thêm thắt vô 
ích và sai lầm. Muốn được vãng sanh về Cực Lạc 
quốc, chỉ cần miệng xưng danh hiệu đức A Di Đà liên 
hổi là đủ rồi, không cần làm thêm một việc gì khác 
nữa, không "vô quán niệm Phật" là làm sai với chủ 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 9Ị 





trương của pháp môn Tịnh độ và bặt đường giải thoát 
của những người tội lỗi. Dẫu là người trí, cũng chỉ nên 
giữ việc to tiếng niệm Phật mà thôi, và bao nhiêu đó 
đủ rồi. Theo lời nguyện của Phật A Di Đà, ai niệm 
danh hiệu của Ngài thì được Ngài tiếp dẫn về Tịnh độ, 
vậy không ai có quyền đòi hỏi gì thêm như những điều 
kiện phụ thuộc cho sự vãng sanh. Tuy nhiên, Pháp 
Nhiên nhấn mạnh về điểm cần phải chí tâm niệm 
Phật, nghĩa là bất cứ lúc nào, dầu đi dầu đứng, dầu 
nằm dầu ngồi, phải đừng quên niệm Phật. Tạo được 
cái "nghiệp niệm Phật" ấy thì nhứt định vãng sanh. Nói 
sao làm vậy, Pháp Nhiên bỏ hết thời giờ vào việc niệm 
Phật bất đoạn, niệm đến 6 vạn (60 ngàn) câu "Nam mô 
A Di Đà Phật" một ngày và lên đến 7 vạn trong mấy 
năm cuối cùng của đời ngài. 

Hơn nữa, Pháp Nhiên, theo gót Lương Nhẫn, tách 
pháp môn niệm Phật ra khỏi các phái và biệt lập thành 
tông Tịnh độ (Zendo) với chủ trương duy nhứt là "trì 
danh niệm Phật". Sư nói: "Thời này là thời mạt kiếp, 
nhân loại đang lâm vào cảnh sa đọa, mất hết tin tưởng 
và hy vọng, ai cũng lạnh nhạt và hững hờ. Vì vậy, biết 
bao người muốn được cứu độ mà không đủ sức tạo một 
thiện nghiệp nào. Những khuôn vàng thước ngọc của 
chư Phật trong quá khứ lưu lại, mấy ai theo. Nhưng lời 
nguyện cứu độ của Phật A Di Đà còn đó và giữ nguyên 
vẹn sức hiệu lực, bởi vì đó là một lời nguyện phi phàm. 


92 KHẢO CỨU VỀ TỊNH ĐỘ TÔNG 





Phật A Di Đà đã hứa cảnh Cực Lạc với ai nệm danh 
hiệu Ngài thì chúng ta nên gắn ghi lời hứa ấy. Và niệm 
Phật là điều ai cũng làm, thậm chí ngày nay cũng thế. 
Vậy chúng ta hãy giảng dạy người đời chỉ một việc 
này mà thôi”. 

Tuy chủ trương và tự mình làm có một việc là chí 
tâm niệm Phật, Pháp Nhiên không phải vĩnh quyết ly 
khai với nghiên bút. Trái lại, Đại sư đã viết khá nhiều, 
với một chủ đích duy nhứt là binh vực và khuyến khích 
phép tu niệm Phật. Không kể những tác phẩm vụn vặt 
hay những bức thơ dạy đạo gởi cho nhiều nhà quyển 
quý, Đại sư đã lưu lại mấy sách danh tiếng sau đây: 
Tuyển Trạch Tập, Vãng sanh Đại Yếu Sao, Đăng Sơn 


LỊ 


Năm 1205, trước khí thế mỗi ngày mỗi tăng của 
phong trào Tịnh độ, phái Thiên Thai ra mặt chống 
báng dữ dội và tố cáo Pháp Nhiên làm bại hoại phong 
hóa. Nên biết Thiên Thai là phái mạnh nhứt vào thời 
ấy, nhưng Chánh phủ không làm gì hơn là ban hành 
một đạo sắc lên án "bọn tà giáo" mượn danh Tịnh độ. 
Tuy nhiên, đến năm 1207, hai đệ tử của Pháp Nhiên - 
An Lạc (Anraku) và Trụ Liên (J#ren) - bị vu oan phải 
chịu án xử trầm, còn Pháp Nhiên thì bị giáng cấp và 
đày đi Tosa. Lúc ấy Đại sư 80 tuổi. Ngài nhẫn chịu khổ 


Trạng. 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 93 





hình, không biện minh mà cũng không tỏ vẻ hối hận 
chút nào. Nhưng ngay trong năm ấy, nhà vua chiêm 
bao thấy nhiều điểm dữ, biết mình đã lỡ lầm, bèn 
xuống chiếu xá tội cho Đại sư, song tạm thời không 
cho Đại sư về chùa, sợ các sư Thiên Thai phẩn ứng bất 
lợi. Phải đợi đến năm 1211, Pháp Nhiên mới được 
hoàn toàn phóng thích, Ngài về trú tích ở @/ami. Ngày 
25 tháng giêng âm lịch, nhằm 7 tháng 3 năm 1212, biết 
sắp lâm chung, Đại sư nói với các đệ tử: "Ta sống đến 
nay là để truyền phép niệm Phật, ta sẽ sống mãi mãi ở 
đâu phép này được phụng hành". Nói xong, Ngài niệm 
Phật như thường ngày và được Phật A Di Đà và hai vị 
Bồ tát Quan Âm và Thế Chí đến tiếp dẫn về thế giới 
Tây phương. 

Hai ngày trước khi Pháp Nhiên viên tịch, Thế 
Quán Phòng (Seikwanbô), vị đệ tử thân yêu nhứt của 
Đại sư có xin Đại sư phó chúc mấy lời. Pháp Nhiên 
viết một bài, đến nay còn lưu truyền và được người của 
phái Tịnh độ trọng vọng, tựa là Nhứt Mai Khởi Tín 
Văn. Sau đây là bản lược dịch: 

Pháp môn giải thoát tôi truyễền bá không phải lối 
tham thiền mà nhiều vị cao Tăng của Trung Hoa và 
Nhựt Bổn đang thực hành, cũng không phải lối quán 
tưởng về nghĩa thâm của Phật danh A Di Đà. Theo tôi, 
chỉ lặp đi lặp lại sáu chữ Nam mô A Di Đà Phật lòng 
không một nghỉ ngờ nào về hiệu lực của phép niệm 


94 KHẢO CỨU VỀ TỊNH ĐỘ TÔNG 





Phật, là đủ vãng sanh về Cực Lạc. Tín tâm niệm Phật 
bao gồm tất cả những trợ duyên mà người khác tưởng 
cần phải thêm vào. Nếu trong pháp hành, tôi có bí mật 
làm điều gì khác hơn việc niệm Phật thì tôi không đáng 
cho đúc A Di Đà cứu độ. Lời khuyên cuối cùng của tôi 
là người có trí đến đâu, nếu thật tâm muốn giải thoái, 
nên y chỉ vào phép niệm Phật mà thôi, y như hàng phàm 
phu ngu dốt kia vậy. Vô quán niệm Phật đủ làm cho 
chúng ta vãng sanh, đừng thêm thắt gì khác ". 

Pháp Nhiên tuy đã viên tịch, tên tuổi và ảnh 
hưởng của Ngài vẫn tổn tại và có phần gia tăng. Các 
sư Thiên Thai ở núi N¡iei và Nại Lương (Nara) đồng 
vận động mọi cách để bôi xóa danh tiếng của người 
khuất bóng và họ đã thành công. Nhiều sắc chỉ đã 
được ban hành, lên án giáo phái của Đại sư vì ba tội: 
có ý độc chiếm tự tôn, gây hấn với các giáo phái khác 
và dùng pháp niệm Phật chung cho tất cả làm sở hữu 
bằng cách dựng lên một tông phái riêng biệt. Tiếp theo 
loạt sắc chỉ ấy, phe chống đối quyết định đào phá ngôi 
mộ của Pháp Nhiên. Các đệ tử kịp thời lấy cốt của Đại 
sư, làm lễ trà tì rồi đem tro về thờ tại chùa Szga năm 
1233. Về sau, các tín đồ của Tịnh độ đã cùng nhau làm 
lễ phân chia xá lợi và phụng thỉnh về thờ tại các chùa 
địa phương. Tri Ân Viện là chùa còn giữ nếp trung 
thành nhứt với tên tuổi và đạo nghiệp của Đạo sư. 


Pháp Nhiên Thượng nhơn có rất nhiều đệ tử lỗi 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 95 





lạc. Một số nhứt tâm tu hành theo đường lối "đa niệm" 
của thầy và tin quyết chỉ niệm lục tự Di Đà cho nhiều 
là đủ vãng sanh, không cần phải làm thêm một việc gì 
khác. Có vị về sau lại đổi ý, chống hẳn với chủ trương 
của thầy đến nỗi hoặc bị trục xuất, hoặc tự tách ra khỏi 
Giáo đoàn và biệt lập những phái khác. 

Trong đám đệ tử trung thành, có Thiển Thắng Sở 
(Zenshôbô) và Thiện Huệ Phòng (Zennebô) là trổi hơn 
hết. Với Thiền Thắng Sở, Pháp Nhiên đã có lần nói: 
"Muốn đạt đến cái tín tâm cần cho sự vãng sanh, phải 
hoàn toàn nương tựa vào tha lực và từ bỏ tự lực. Trông 
cậy vào sức mình (tự lực) thì dễ rơi vào sự loạn tâm. 
Gia vào việc niệm Phật những hành trì khác (như đếm 
hơi thở, như quán tưởng v.v...) hoặc vừa niệm Phật A 
Di Đà lại vừa niệm hồng danh của các đức Phật khác, 
chỉ làm cho nguyện lực của ta phân tán. Tốt hơn hết là 
phải chán bỏ cõi Ta bà ô trược này, nhứt tâm quyết về 
Tịnh quốc của Phật A Di Đà... và không ngớt khẩu 
niệm hồng danh của Ngài". Tương truyền Pháp Nhiên 
Thượng nhơn có hiện về cho Thiền Thắng Sở thấy năm 
hôm trước khi vị sư này viên tịch, năm 1258. Như thầy, 
Thiển Thắng Sở đã được đức A Di Đà đến tiếp dẫn. 

Thiện Huệ Phòng có một lối biện giải không kém 
phần sắc bén so với lý luận của Pháp Nhiên Sư nói: 
"Đừng pha lộn gì vào sự niệm Phật cả. Hãy để tâm 
mình như một miếng ván trắng. Không một pháp hành 


96 KHẢO CỨU VỀ TỊNH ĐỘ TÔNG 





nào khác hơn pháp niệm Phật, không một ước nguyện 
nào khác hơn là ước nguyện vãng sanh. Hãy sống 
trong ánh quang minh của Phật A Di Đà. Người của đời 
mạt pháp này không còn khả năng tự lực cứu độ nữa. 
Trong vũng bùn lan tràn khắp nơi, chỉ có hoa sen niệm 
Phật mọc được mà thôi. Hãy sống cảm thông mật thiết, 
liên tục với Phật A Di Đà bằng cách xưng danh bất 
đoạn. Được như vậy thì hào quang của Phật A Di Đà sẽ 
thấm nhuân toàn thể thân tâm, trong ngoài không còn 
một vết tối tăm hay bất tịnh". 

Trong đám đệ tử chống lại thầy cũng có hai 
người: Hạnh Tây (Kôsa¡) và Thân Loan (Shinran). 

Hạnh Tây chủ trương phải "nhứt nệm", không vụ 
ở chỗ niệm nhiều (đa niệm) như Pháp Nhiên. Phái nhứt 
niệm không sống bao lâu và cũng không thể tổn tại lâu 
dài vì nói "một niệm" tức là đồng chủ trương với Thiển 
tông, bởi vì nhứt niệm không có nghĩa là chỉ niệm một 
lần câu "Nam mô A Di Đà Phật" mà có nghĩa là "có 
một tư tưởng duy nhứt". 

Thân Loan cho việc niệm nhiều niệm ít không 
quan trọng mà quan trọng là phải niệm đúng vào lúc 
tín tâm khai mở hoàn toàn nơi đức tiếp độ của Phật A 
Di Đà. Chính cái niệm đúng lúc đó làm cho vãng sanh, 
sau đó có tiếp niệm nữa cũng được, nhưng không còn 
hậu quả gì vì mục đích đã đạt rồi. 

Liên Như (Rennyo), đệ tử của Thân Loan nối chí 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN Lưi 





thầy và khuyến khích tín đổ nên ăn ở theo luân lý 
Khổng Mạnh. Năm 1480, Liên Như xây ngôi danh 
thắng Bổn Nguyện Tự (Hongwan/i), đến nay vẫn còn Ở 
gần Kyoto và là đại bản doanh của phái Tịnh độ Chơn 
Tông. Tất cả người tu theo Tịnh độ trên đất Nhựt trên 
16 triệu, riêng phái Tịnh độ Chơn Tông này chiếm 14 
triệu (số kiểm kê năm 1923). 
(trích tạp chí Từ Quang số 215-216, tr. 63-70, Sài 
Gòn tháng 7-Š năm 1970) 


LỊ 


98 KHẢO CỨU VỀ TỊNH ĐỘ TÔNG 





CHƯƠNG IV 
NGHĨA SÂU KÍN CỦA TÔNG 


1- Tịnh độ như một phương tiện 

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, phẩm "Phương Tiện", 
có đoạn sau đây: 

Phật bảo Xá Lợi Phất: Pháp mâu như thế đó, các 
Phật Như Lai khi đúng thời mới nói, như hoa linh thoại 
đến lúc mới trổ. Xá Lợi Phất, các ông nên tin những gì 
Phật nói, lời Phật chẳng hề sai quấy, bậy bạ. 

Xá Lợi Phất, các Phật đều "tùy nghỉ" mà nói 
Pháp, ý thú”) khó hiểu. Tại sao vậy? Tại vì ta) dùng 
không biết bao nhiêu phương tiện, các loại nhân duyên, 
thí dụ, lời nói mà trình bày diệu Pháp. Pháp ấy chẳng 
phải lấy sự suy lường, phân biệt mà hiểu được, chỉ có 
các Phật mới biết được nghĩa thật của Pháp. Vì sao? 





1. Tug nghỉ: Tug laøtheo; Nghi ôôña§& coùngh@ laøthích hôp vôù 
ngöôg vôùcaôh, vôùthôg vôù xöù 

2. Y Ừhuù Y Ùaøyùtöù thuùlaøchí thuù choãmình muoá ñeá. Trong 
moä caâ noù moä baø giaÔôg, coùphaà yùdieã ñaf tö töôôâg cuô 
mình, vaøphaà thuùaønuE ñích muoá trình bag. 

3. Chöõ'ta" ôôña§& khoâg xuoâ vôù caâ tröôù, leõra phañ noù "caù 
Pha#ñ'. 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 99 





Các Phật Thế Tôn chỉ vì một duyên cớ lớn mới hiện ra 
Ở thế gian. 

Xá Lợi Phất, nói các Phật Thế Tôn chỉ vì một 
duyên cớ lớn mới hiện ra ở thế gian là nghĩa thế nào? 
Các Phật Thế Tôn vì muốn chúng sanh mở đường "tri 
kiến" của Phật để đặng thanh tịnh cho nên mới hiện 
ra ở thế gian; vì muốn chúng sanh vào đường tri kiến 
của Phật cho nên mới hiện ra ở thế gian... 

Đại sư Hải Ấn đã tóm lược ý nghĩa của phẩm 
"Phương tiện" từ đó trích đoạn kinh trên, như sau: 

Vừa rồi, đức Phật nhập vào định vô lượng nghĩa 
xứ, phóng một làn ánh sáng từ giữa đôi mày, hiện cảnh 
chơn thật nhiệm mâu sáng rỡ, với ý muốn chúng đệ tử 
hiện tiền chính mắt ngó thấy để, xuyên qua những biểu 
tượng, trực ngộ được cái Chơn mà khỏi cân phải nói 
phô bày vẽ. Nhưng vì chúng đệ tử căn cơ yếu đuối, mắt 
chậm trí mờ, không thấu được đạo tịch diệt ly ngôn, 
chẳng đạt được thể tánh chơn vô niệm, nên đức Phật ra 
khỏi cảnh định, lại phải dùng lời nói tự khen tự ngợi, 
trước khích động sau chỉ bày, mở mối tri kiến, gọi đó là 
phương tiện, vì phầm hễ xen vào vòng nói năng là 
phương tiện vậy... 

Vậy tất cả lời Phật dạy được ghi chép trong kinh 
điển, bất cứ là dưới hình thức nào, hoặc dùng lời nói 





1. Tri Kieá: Söï Thaá bieÉ cuâ Pha8 (Connaissance). 


100 KHẢO CỨU VỀ TỊNH ĐỘ TÔNG 





mà diễn thuyết, hoặc dùng thí dụ mà trình bày, tất cả 
đều là phương tiện, nghĩa là, xin sám hối nói thật, 
những "mưu mẹo”, mà vì lòng đại bi, Phật phải dùng 
để mở mắt cho chúng sanh đang say ngủ. Nếu phải kể 
cho hết những phương tiện của Phật thì phải tốn không 
biết bao nhiêu giấy mực: những truyện xưa tích cũ 
Phật kể lại là phương tiện, những câu chuyện về tiền 
thân của Phật là phương tiện, thậm chí những bài pháp 
thuần lý như Kinh Kim Cang, Thủ Lăng Nghiêm, v.v... 
cũng đều là phương tiện. Vì sao? Vì cái đạo lý hay cái 
sự thật Phật muốn chỉ cho thế gian thấy, mắt phàm lại 
không nhận ra được, Phật phải tạm dùng lời nói, thí dụ, 
để người đời nương vào đó mà hướng về sự thật mà tự 
mình phải chứng nghiệm. Đạo lý hay sự thật không 
nằm trên mặt chữ mà trong lòng chữ. Đừng hiểu theo 
lối chữ đâu nghĩa đó mà phải tìm hiểu coi Phật muốn 
nói gì qua những luận cứ trình bày hay những câu 
chuyện định diễn tả. Câu nói của người xưa "y kinh 
giải nghĩa, tam thế Phật oan" (y theo mặt chữ của kinh 
mà cắt nghĩa thì là nói oan cho các Phật ba đời), không 
ngoài ý nhắc nhở người học Phật phải đào sâu, phải đi 
sâu vào kinh sách (thâm nhập kinh tạng). 

Đây là khuyến cáo đầu tiên mà Phật tử phải gắng 
ghi trước khi tiến bước trên đường tìm hiểu giá trị chơn 
xác của tông Tịnh độ, trên cả ba phương diện, lý, hành 
và quả. 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 101 





2- Giá trị của thí dụ (parabole) 

Trong những phương tiện vô số, có cái gọi là "thí 
dụ" hay "tỷ dụ", tiếng Pháp gọi là parabole. 

Thí dụ là lối bịa ra một câu chuyện, dựng đứng 
một nhân vật để trình bày một ý niệm hay một sự thật 
nào đó. Thế thì, dưới những màu sắc cảnh vật của bức 
tranh thí dụ, lắm khi ngây thơ, phi lí, huyễn hoặc, dị 
đoan, có ẩn tàng sự thật rất là chơn xác. Phần đông các 
vị Giáo chủ đều có dùng lối thí dụ này, nhất là Đức Ki 
Tô. Cứ đọc sách Phúc Âm tức thấy. Ngoài đời, chúng 
ta có những câu chuyện ngụ ngôn viết bằng văn xuôi 
hoặc bằng văn vần mà cốt yếu là để trình bày những 
điều hơn lẽ thiệt về luân lý hay cách xử thế. 

Trong Phật giáo, theo sự nhận xét của chúng tôi, 
có những kinh toàn là một thí dụ trường thiên, lại có 
những kinh trong đó thí dụ pha trộn với "ngôn từ” tức 
là phần thuyết lí (exposé). Kinh Diệu Pháp Liên Hoa; 
chẳng hạn, thuộc loại thứ nhì, còn những kinh Địa 
Tạng, Vô Lượng Thọ, A Di Đà, v.v... thuộc loại thứ 
nhứt. 

Tại sao phải dùng thí dụ? Tại vì có những sự thật 
không thể trình bày bằng lối ngôn từ; trong trường hợp 
này đầu có khéo nói cho đến đâu, vẫn không có tiếng, 
có chữ để làm cho người nghe hiểu. Cách hay nhứt ở 
đây là lấy cái gì gần gũi với thính giả đưa ra làm thí 


102 KHẢO CỨU VỀ TỊNH ĐỘ TÔNG 





dụ, tức khắc họ sẽ có một ý niệm hay một nhận thức, 
dầu là mơ hồ, về cái mình muốn cho họ thấy hiểu. 


LỊ 


Thế gian thường tình cho có một cảnh giới mà 
thôi, đó là cảnh vật lý (monde physique) trong đó 
chúng ta đang sống và chúng ta tiếp xúc nhận biết 
được bằng năm giác quan là mắt, tai, mũi, lưỡi và thân. 
Phật giáo cho còn, ít nhứt, hai cảnh giới nữa. 

Cảnh giới vật lý, Phật giáo gọi là "dục giới" 
(monde des sens hay monde sensible). Cảnh giới thứ 
hai là cảnh giới của hình dáng, không thân xác, gọi là 
"sắc giới" (monde des formes). Cảnh giới thứ ba, "vô 
sắc giới", không thân xác mà cũng không hình dáng 
(monde sans forme). 

Thuộc sắc giới, những cảnh vật ta dùng ý mà hình 
dung, mà tưởng tượng rồi thưởng thức gần như sự thật 
của dục giới. Thí dụ: hồi tưởng đến một thây ma chết 
sình đến nỗi rợn người, hay thèm xoài sống chấm nước 
mắm đường đến chảy nước dãi, là vì đã thấy thây ma 
như cảnh trước mắt, hay là vì đã thấy đang ăn xoài 
sống như có miếng xoài trong miệng. Trong hai trường 
hợp vừa thí dụ, người đương cuộc, cùng một lúc, sống 
trong hai cảnh giới khác nhau. Thân sống trong dục 
giới còn ý sống trong sắc giới, tay chơn có thể cử động 
như thường, miệng có thể đang hút thuốc, tai có thể 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 103 





vắng nghe tiếng chim kêu, nhưng "bên trong" vẫn thấy 
thây ma hay vẫn đang hưởng cái mùi vị của xoài sống 
nước mắm đường. Phật giáo gọi cái "bên trong" ấy là 
ý. Mắt của thân không thấy thây ma mà ý thấy cho 
nên thân nổi da gà; miệng lưỡi của thân không có nếm 
cái vị xoài nhưng ý nếm cho nên miệng lưỡi của thân 
bị xúc động đến ra nước dãi. Vậy thân với ý hết sức là 
mật thiết liên quan. 

Muốn cho người đối thoại với mình nhận ra những 
cảnh vật mình muốn tả và người ấy chưa bao giờ thấy, 
chỉ lấy những cảnh quen thuộc với khách mà thí dụ thì 
mục đích rất dễ mà đạt được. Như nói "trời tối đen như 
mực", "trắng mềm như bông", "cứng như sắt", "lộng 
lẫy như đền vua", "trống trải như chòi giữ vịt", "móm 
sọm như bà Hai", "hơ trớt như thằng Ôi". Hoặc "sáng 
như sao, lóng lánh như xa cừ, có sao như hổ phách, 
trong như ngọc lưu l1... 

Nhưng muốn tả những gì thuộc về "vô sắc giới" là 
cảnh không thân xác, không hình dáng, thì làm thế 
nào? Lấy gì để thí dụ cho được cái "không hình dáng". 
Những cái này nhiều vô số kể, chẳng khác những vật 
hữu tướng hữu hình đang tràn đầy hai cảnh dục và sắc. 
Đó là những cái mà nay chúng ta gọi là "trừu tượng” 
(abstraIt) như: thiện, ác, mừng, giận, thương, vui, ghét, 
mến hay như: trói trăn (triển phược), cởi mở (giải 
thoát), mê muội (sĩ mê), thức tỉnh (giác ngộ), tự do, 


104 KHẢO CỨU VỀ TỊNH ĐỘ TÔNG 





bình đẳng... Toàn là những danh từ, không một thực 
chất nào, muốn chỉ, muốn thấy, muốn bắt nắm, v.v... 
không thể được vì tất cả những cái ấy không thân xác, 
không hình tướng, không màu sắc, hương vị. 

Trong những danh từ trừu tượng trên, đại khái 
chúng ta thấy có hai loại. Loại thứ nhứt dựa trên thực 
tế để cố diễn tả cảm giác hay trạng thái tinh thần. Say 
mê tiển tài sắc đẹp đến nỗi để cho hai món này sai sử, 
như chủ nhà sai sử tôi đòi, một tấc đường chẳng dám ra 
đi vì sợ mất của mất người yêu, thì người như thế, bể 
ngoài xem tự do, bể trong quả là bị trói buộc... bằng 
những sợi dây vô hình không ai thấy, kể luôn người 
trong cuộc. Nhưng đến khi hết say mê rồi, ai đã lâm 
cảnh này mới nhận ra rằng trước kia mình thật đã bị 
xiểng xích, và có cảm biết như vậy là vì bây giờ thấy 
mình được tự do trong hành động. Chính cái tự do này 
là cái mà mình gọi là giải thoát chớ giải thoát tự nó 
không có. Vậy nói cho đúng, không có cái trói trăn thật 
cũng như không có cái giải thoát thật, mà chỉ có tâm 
trạng giống với tình trạng của một người bị trói hay 
được cởi mở đó thôi. Lại một thí dụ nữa. Khi ta tự bảo 
ta đã mê muội mù quáng là ta đã thức tỉnh rồi, và ở 
đây cũng như trong thí dụ trước, ta đã dựa theo sự thật 
ở đời mà diễn tả hai tâm trạng trái ngược nhau, chớ 
chúng ta nào có ngủ có đui, và cũng chẳng có thức, có 
sáng lúc nào. Loại thứ nhì của những danh từ trừu 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 105 





tượng là hoàn toàn do con người sáng tạo để ghi dấu 
những phản ứng thuận, nghịch hay không thuận không 
nghịch của "lòng" ta khi tiếp xúc hay đụng chạm với 
ngoại cảnh. Chúng ta cho vật này đẹp hơn vật kia, bữa 
ăn hôm nay không ngon bằng bữa cơm hôm qua. Nói 
đẹp là ghi cái phản ứng thuận, nói không ngon là ghi 
một phản ứng nghịch. Thuận với gì, nghịch với gì? Với 
cái thích, cái thèm của ta, nhưng cái đẹp, cái ngon thật 
sự không có. 

Ngoài những phản ứng này, còn có những cái 
đánh giá khác thuộc về luân lý, đạo đức mà phần 
nhiều các dân tộc tiến hóa, nghĩa là được khai mở 
nhiều về mặt tâm trí, biết sống khá nhiều với suy 
ngẫm, với cân phân, với ý niệm hơn là với sự truy cầu 
thỏa mãn xác thịt, vật chất. Đây là giai đoạn con người 
biết phân biệt thiện ác, phải quấy, cái đẹp xấu về mặt 
tinh thần, biết trọng danh dự hơn sự sống. Với những 
người này, thiện ác, phải quấy, tốt xấu, danh dự, hổ 
thẹn... là những cái gì thật có, cụ thể như đông tiền bát 
gạo, như tất cả những gì ở thế gian làm đẹp mắt, bùi 
tai, ngon mồm, thơm mũi... trong khi, đối với hạng 
người kém tiến hóa hơn, đó toàn là những điều xa lạ, 
không thiết thật, có ai nói đến hay đôi khi chính họ 
nghĩ đến, họ chỉ nghe hay nghĩ một cách thờ ơ, không 
quan tâm bao nhiêu. Thấp hơn nữa thì chẳng có một ý 
thức nào về những "giá trị trừu tượng" vừa mới nói 


106 KHẢO CỨU VỀ TỊNH ĐỘ TÔNG 





đến. "Với tôi một dĩa thịt cho ngon, một li rượu cho 
đầy, đủ rồi!" đó là câu nói, với một giọng tự đắc, của 
hạng người thứ ba này, khi nghe đề cập đến những vấn 
đề đạo đức, tinh thần. 

Tại sao có sự sai khác giữa ba hạng người trên 
kia? Đã nói: nguyên do tại họ tiến hóa không đều. 
Nhưng tiến hóa là gì? Là bắt từ đời sống gần như thiên 
về vật chất trọn vẹn, tiến đến đời sống tình cảm, rồi từ 
đời sống tình cảm tiến nữa để đến đời sống tâm linh. 

Sống thuần cho vật chất là chuyên sống trong đực 
giới; sống với tình cảm là sống trong sốc giới, như 
tưởng mong đến thấy cảnh Tây phương; sống với tâm 
linh, không còn say đắm trong dục lạc cũng không để 
cho tình cảm hư vọng lay động, bên trong sáng suốt, 
cân phân thiện ác, là sống trong vô sắc giới. 

Đại đa số người đời có thể, như đã nói ở phía 
trước, sống đồng thời trong hai cảnh dục giới và sắc 
giới, như vừa ăn vừa buồn, vừa nghe nhạc vừa khoan 
khoái hay ủ dột. Những người sống về tâm linh, cho 
tâm linh, rất ít, thường thuộc về cái thiểu số gọi là tu 
hành, hoặc xa lìa hẳn thế sự, bao nhiêu sức lực đều 
dồn hết cho cái sống bên trong, hoặc còn sống lăn lộn 
trong thế gian mà vẫn được như cọng sen, không bị 
bùn nhơ làm oen ố, dành một phần nhỏ thời giờ, sức lo 
liệu và hoạt động cho đời sống của thể xác và tình 
cảm, để phần lớn cho những theo đuổi hướng về thanh 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 107 





cao, giải thoát. Hạng này sống một lượt trên ba bình 
diện, trong ba cảnh: dục giới, sắc giới và vô sắc giới, 
nhưng rất nhẹ, gần như chỉ lướt qua, ở hai cảnh trước, 
và rất nặng ở cảnh thứ ba. 

Đứng về phương diện nặng nhẹ, đục trong, mà 
luận thì dục giới, cảnh của vật chất trọng trược, ở chỗ 
thấp nhứt. Cao hơn một bậc là sắc giới, cảnh của tình 
cảm: đứa bé hờn mát đến bỏ cơm không thèm ăn là 
sống nhiều cho tình cảm hơn cho xác thịt, trong khi có 
đứa khác vừa bị đòn khóc đó, được cho cái bánh là nín 
ngay và cười liền. Cao hơn nữa, là vô sắc giới, của 
những người thích sống với cảnh không hình tướng, 
không âm thanh, không mùi vị, cũng không tham lam, 
giận hờn, si mê, ngạo mạn, sợ hãi... thích có khi đến 
quên ăn mà vẫn no, mặc rách mà chẳng thấy rét, lấy 
điều lành làm vui (dĩ thiện vi lạc), vui cái vui an định 
đến no (thiền thực). 

Đối với hạng sống nhiều trong vô sắc giới, cảnh 
của "thiện lạc", của "thiển thực", nói đến thiện ác, 
chơn vọng, từ bị, trí huệ... là họ hiểu ngay, biết ngay, 
không cần mô tả, giải thích. Nhưng đối với hai hạng 
trước là hàng chưa vượt đến tầng cao tột này thì tất 
nhiên họ chưa có một kinh nghiệm nào về những sự 
thật của vô sắc giới. Lấy lời mà giải, cầm bằng không, 
có khi bị họ hiểu ngược, càng nguy. Do đây mà Thánh 
nhân phải dùng cái phương tiện "thí dụ" (parabole) hay 


108 KHẢO CỨU VỀ TỊNH ĐỘ TÔNG 





"tượng trưng" (symbole). Tượng trưng như để chỉ cái 
Thiện thì vẽ tranh hay đắp tượng một người mặt mày 
hiển lành; để chỉ cái Ác thì trình ra một nhân vật diện 
mạo hung bạo; để chỉ sự Công bằng thì dùng hình một 
người đàn bà cầm cân ngay thẳng, v.v... Thí dụ như 
câu chuyện sáng tạo thế gian trong sách Cựu Ước 
(Anclen Testament) mà Kepler, một người tin đạo 
thuần thành, khuyên đừng nên hiểu theo mặt chữ; như 
những câu chuyện "mẻ lưới nhiệm mầu" (la pêche 
miraculeuse), "khúc bánh ăn hoài không hết" 
(multiplicaion du pain) trong sách Phúc Âm 
(Evangile), v.v... hay những câu chuyện tháp báu và 
Bồ tát dưới đất mọc lên như nấm trong Kinh Pháp Hoa, 
địa ngục vách bằng đất, trên dưới đều có lửa cháy 
trong kinh Địa Tạng, hay nữa, để trở lại với Tông Tịnh 
độ, những cảnh vật diễn tả trong các Kinh Vô Lượng 
Thọ, A Di Đà, v.v... Hiểu những câu chuyện ấy theo 
mặt chữ là tin con quạ và con chồn trong ngụ ngôn của 
La Fontaine biết nói thật, là tin chuyện ma quái của Bồ 
Tùng Linh là có thật. 

Duyên do khiến các Thánh nhơn phải dùng thí dụ 
để trình bày cái các Ngài muốn nói, muốn chỉ, ở chỗ 
có những sự thật không thể diễn tả bằng ngôn ngữ, 
bằng ngòi bút được, bởi lẽ, như đã nói, những sự thật 
ấy thuộc một cảnh giới khác, hoàn toàn khác biệt với 
cảnh giới của phàm phu đang sống: cảnh của vô sắc 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 109 





giới. Không nói được, không vẽ được, thì tạm mượn cái 
cụ thể làm cho người đời hình dung hay tin tưởng đến 
cái phi vật chất (immatériel), vô hình vô tướng (sans 
forme). Ngoài ra, còn một tiện lợi nữa, là những thí dụ, 
dầu phải trải qua bao nhiêu thời gian, vẫn có cái may 
mắn giữ y nguyên giá trị hay cái nghĩa mà Thánh nhơn 
muốn đặt cho những thí dụ ấy. Lẽ cố nhiên là đối với 
ai hiểu được cái nghĩa sâu, cái nghĩa ẩn. Còn những kẻ 
không đạt đến cái thâm cái diệu thì, ít ra, họ cũng còn 
được hưởng cái hương vị của phần da bên ngoài. Và 
cái hiểu cạn hẹp này vẫn có ích - một ích lợi giai đoạn 
- hơn là để họ không kiêng không dè chút nào về hậu 
quả của nghiệp ác. 

Tóm lại, đọc các Kinh của Tịnh độ tông nên nhớ 
đây là những thí dụ, và giáo pháp của tông này là 
"quyền giáo", lấy quyền hiển thực: dùng những cái 
tạm bợ để chỉ sự thật. 

(trích tạp chí Từ Quang số 217-218, tr. 55-63, Sài 
Gòn tháng 9-10 năm 1970) 


LỊ 


NGHĨA SÂU KÍN CỦA TÔNG 


110 KHẢO CỨU VỀ TỊNH ĐỘ TÔNG 





3- Tùy bịnh đữ dược 

Ngoài những lý do bắt buộc phải dùng phương 
tiện, còn nguyên tắc "tùy bịnh dữ dược" (tùy theo bịnh 
căn mà cho thuốc). 

Bịnh thâm căn cố đế của chúng sanh là tham. 
Tham tiền bạc của cải, tham sung sướng. Tham đâu thì 
chúng sanh hướng tâm tư, hy vọng của mình về đấy, 
rồi vì muốn đoạt cho kỳ được mục tiêu, mệt nhọc nỗ 
lực bao nhiêu cũng không từ. 

Xét về khía cạnh này thì pháp môn Tịnh độ là 
một phương đối trị rất là thích hợp. 

Cảnh thế gian - hay ta bà - là cảnh náo nhiệt tranh 
dành đoạt lợi, mạnh được yếu thua, mà không ai, sau 
vài chục năm sống cực hay năm ba thất bại cay chua 
đau khổ, chẳng sanh lòng chán ghét. Có chán cái ồn 
ào, nóng bức, tự nhiên có mong ước yên tịnh, mát mẻ. 
Với hạng người này, Phật hứa một xứ sở khác, một 
cuộc sống khác, đó là Tịnh thổ hay Tịnh độ. Ở đây, 
không có tiếng nào khác hơn là tiếng nhạc "thiên thai" 
do gió lay cành báu lưới ngọc làm phát sanh, hoặc 
"tiếng hòa nhã" của chim hót, khác với tiếng nhạc thô 
tục phàm trần hay tiếng bất hòa bất nhã của thế gian. 
Dân chúng ở đó không cần nói mà vẫn có thể trao đổi 
tư tưởng với nhau, mà vẫn hiểu nhau, thành khỏi cãi vã 
đến tiếng bấc tiếng chì, đến mức khấu ó. Quả thật là 
tịnh! Cái giận nóng, như lửa bị vùi mà không gặp 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 111 





thuận duyên để bùng cháy, phải tắt luôn, mang cái 
nóng đi mất và nhường chỗ cho cái mát đến. 

Đây là lối dẫn dụ thứ nhứt: Mê chi cảnh náo nhiệt 
ở đây, hãy từ bỏ đi, đừng một luyến tiếc, hãy về với 
cảnh thanh tịnh an vui của Phật A Di Đà. 

Để trị chứng tham, một lối dẫn dụ khác. Ở thế 
gian, đi đường mà lượm được của rơi bằng vàng bằng 
bạc thì lòng nào không mừng khấp khởi? Bất thần mà 
đào được hủ vàng thì người đào có thể cảm xúc đến 
ngất xỉu. Vậy con người quý vàng, tham vàng, nhưng 
số vàng lớn nhứt mà thế gian có thể có được, lấy kho 
mà tính là cùng, thấm tháp gì với vàng Tịnh độ! Ở đó, 
đất bằng vàng mà cát cũng bằng vàng, thậm chí đến 
dưới ao sen, không có bùn lót đáy mà chỉ có vàng cám. 
Vậy mê chi cảnh này là nơi phải chẩy máu mắt mới 
kiếm ra vàng, luyến chi thế gian là cảnh tranh giành, 
giết chóc vì những mảnh vàng vụn, hãy về Tịnh độ! 
Anh muốn bao nhiêu vàng là có bấy nhiêu, có ngay 
dưới chơn anh, cứ cúi xuống mà lượm, mà hối... 

Còn những của báu, như san hô, mã não, hổ 
phách, xích châu, v.v... rất hiếm thấy hiếm có ở thế 
gian, thì ở nước Phật A Di Đà nhiều đến nỗi dùng để 
lót đường, cẩn thểm. Ai thích, ai ham những của báu 
ấy, sao không nguyện về Tịnh độ mà hưởng dụng, mê 
chi cảnh thiếu thốn của ta bà này? 


Một sai biệt quan trọng nữa giữa hai cảnh đây và 


112 KHẢO CỨU VỀ TỊNH ĐỘ TÔNG 





kia: miếng ăn thức uống, manh quần tấm áo, người đời 
muốn cho đủ no đủ ấm, lắm khi không có; đến khi có, 
thường chẳng phải chẳng công phu nhọc nhằn: cơm 
nước phải nấu nướng ăn xong phải rửa ráy dọn đẹp; 
quần áo phải lựa chọn sắm may. Ở nước Cực Lạc có 
khác và khác nhiều: muốn ăn là có ăn ngay, dầu đó là 
những thức ăn đắt giá đến đâu, ăn rồi, chén bát biến 
mất, đến bữa khác là có lại, không cần lau rửa, đem 
cất hay dọn ra. Quần áo cũng thế, gấm vóc lụa là, 
muốn gì có nấy, dài ngắn rộng hẹp, hễ muốn sao được 
vậy, mà khỏi tốn tiền mua, không mất công lựa chọn, 
cắt may. Thật là vui sướng vô ngần, đúng là Cực Lạc! 

Ta bà có gì hơn mà bám víu? 

Lấy cái lợi Tịnh độ, Cực Lạc, mà khuyến dụ cho 
người bỏ cái tham thế gian là một phương thuốc trừ 
bịnh tham. Đã đành lấy tham trừ tham chưa phải là 
phương tuyệt diệu, nhưng cái tuyệt diệu không đem ra 
dùng được cho số bịnh nhơn tham dày trí mỏng. Vả lại, 
thuốc hay không tùy giá trị của chất liệu mà ở chỗ hiệu 
năng, uống lành là được rồi. Phương "thiển định" quyết 
định là phương hay nhứt, nhưng đa số đang bị cái tham 
dày vò, cái mê s1 làm tán loạn tinh thần, làm sao dùng 
được? Liều thuốc "Tịnh", không quế không sâm, giàu 
sang, nghèo hèn, trẻ già, nam nữ, ai cũng tự bào chế 
cho mình được, vì không tốn hao khó khăn gì, lại hợp 
với hạng người nói trên. Bệnh ấy thì phải uống thuốc 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 113 





này, tùy bịnh dữ được là như vậy. 
4- Tùy thời ứng dụng. 

Đời sống thuở xưa, bất luận ở đâu trên mặt đất 
này, thường là đơn giản, ít phiền lụy, nhờ vậy mà 
nhiều rảnh rang cho tâm hồn và thể xác. Con người 
của thời "hoàng kim" ấy, thừa thải thời giờ để hoặc 
ngao du ngắm cảnh sơn thủy hữu tình, hoặc trông trăng 
lên, xem trời lặn, hoặc nữa, lắng nhìn cái bao la của 
trời biển mà nghĩ suy về cái vô cùng tận, định thần mà 
dò lóng nghe ngóng cái động tịnh bên trong. 

Nay thời khác hẳn: cây muốn lặng mà gió chẳng 
dừng, ít ai sống được theo chí hướng và theo nếp của 
mình muốn. Cuộc mưu sanh hiện đại bắt buộc người 
đời phải sống tập trung, chen chúc, chồng chất, đụng 
chạm. Khoảng không gian dành cho mỗi người, cho 
mỗi gia đình, càng ngày càng teo nhỏ lại, làm hạn chế 
mọi tự do của con người. Thêm vào đó còn những nhu 
cầu luôn luôn thay mới, những yêu sách càng lúc càng 
bức bách, những cám dỗ ngày thêm ma lực, tất cả như 
liên minh hợp binh để tấn công tới tấp con người, có 
bao nhiêu mình đồng gan sắt chịu nổi áp lực của đối 
phương? Ít quá, hết sức là ít. Đa số, tối đại đa số, nếu 
không là những con thiêu thân thì cũng là những cừu 
con hay những kẻ mất trí mất hồn dưới quyền sai sử 
của ma quỷ dục lạc, tham sân, sĩ loạn. Họ còn thời giờ 


114 KHẢO CỨU VỀ TỊNH ĐỘ TÔNG 





đâu, rảnh rang đâu, tự do đâu mà ngắm xem suy gẫm? 
Sống bây giờ là tranh giành, đua đồi, người ta ít ngồi 
mà nhiều đi, thật ra cũng không đi mà chạy. Cái gì 
cũng hấp tấp, việc gì cũng vội vàng, nghĩ cũng như 
làm, hóa ra sức sống có bể rộng mà chẳng có bề sâu. 

Kinh điển nhà Phật bảo đời này là đời "mạt 
Pháp". 

Nếu Pháp, hay nói cho đủ, giáo pháp của Phật 
được ví như bánh xe quay, thì đây là thời kỳ mà bánh 
xe sắp hết trớn. 

Nếu ví với ngọn đèn, thì đó là ngọn đèn gần hết 
dầu sắp tắt. 

Nếu ví với một cổ thọ, thì cây này đã quá già, đọt 
nhỏ và ở quá xa gốc rễ. 

Chữ "mạt” trong danh từ "mạt pháp” có nghĩa là 
ngọn, là đọt, ngược lại với gốc. 

Ngọn nhỏ vì cây giải thoát đã trên 2.500 tuổi. Tuy 
là biểu tượng của Chơn lý muôn đời, cây ấy, vì mang 
cái hình tướng "kinh, luật, luận" - không kể phần nghi 
thức, nghi lễ là phần dễ suy hoại biến thiên hơn nhiều - 
cây ấy phải chịu luật chung của vạn vật là hễ có mới 
là có cũ, có trẻ là có già... Cây mà có đến lúc hết cành 
lá sum sê, chỉ còn lại đọt, là cây già và kiệt lực, kiệt 
đến mức gốc dầu còn một ít nhựa sống vẫn không đưa 
nổi lên tới ngọn để nuôi. Cái yếu của Pháp Phật đời 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 115 





nay là vậy: Chơn lý của Phật dạy xưa kia vẫn còn y 
nguyên, không sai chạy một đường tơ sợi tóc, nhưng 
năng lực hóa độ kém rồi. Năng lực này kém thì ma lực 
tự nhiên tăng, thí như binh thủ thành yếu thì sức tấn 
công của địch phải hung. Do đây mà bánh xe Pháp lăn 
hết sức chậm chạp. Xưa kia, ông cha ta lặn suối trèo 
non đi "tầm đạo", ngày nay kinh sách biếu tận tay, 
diễn giảng ngay trong thành phố mà có mấy ai thích 
đọc, ham nghe, hay dầu có đọc có nghe đi nữa, mấy ai 
bỏ công "tư duy" và "phụng hành". Không suy gẫm xét 
nét thì không đi sâu vào lời Phật, không đi sâu thì 
không hiểu, không hiểu thì không thấy cái lẽ cần phải 
đem ra thực hành, hoặc thực hành mà thiếu tinh tấn, 
hóa ra không kết quả, không kết quả thì dễ sanh chán, 
có chán là có bỏ đạo. 

Nhưng, như đã nói, hoàn cảnh sanh sống hiện nay 
không cho phép tối đại đa số người đời làm cái công 
việc tư duy, phụng hành, thì làm thế nào? 

Nếu tùy bịnh mà cho thuốc thì đứng về mặt hoàn 
cảnh, phải tùy thời mà ứng dụng pháp môn. Nói một 
cách khác, phải áp dụng phương cách tu hành nào cho 
hợp với cảnh bận rộn tột độ hiện nay. Tất cả các kinh 
sách về tông Tịnh độ đều nói rằng "rong đời mạt 
pháp, phương pháp niệm Phật là hợp thời nhút". 

Cái hay của pháp môn này là không cưỡng lại mà 
xuôi theo nếp sống động, ồn ào, nhiều lo nghĩ, lắm ước 


116 KHẢO CỨU VỀ TỊNH ĐỘ TÔNG 





mơ của thế giới hiện nay. Xuôi mới có người theo, có 
theo mới dạy bảo, sửa đổi được. 

Thì chúng ta thử xét: niệm Phật, đúng nghĩa, là 
tưởng nhớ đến Phật, nhưng tưởng nhớ có hai: người ta 
có thể nhớ tưởng âm thầm trong lòng mà người ta cũng 
có thể bộc lộ cái nhớ tưởng của mình bằng những câu 
nhắc nhở bên ngoài, dưới nhiều hình thức. "Sao một 
giờ rồi mà ba chưa về, má?" là câu hỏi của đứa con 
đang nhớ tưởng đến cha nó. - "Anh hai con, hồi sớm 
mai đến bây giờ đi đâu mà má không thấy?", lời bà mẹ 
đang đau, hổn hển hỏi đứa con bé, sau khi mong chờ, 
nhớ tưởng gần suốt cả ngày cậu con trai lớn. 

Cốt yếu phép niệm Phật là tập ta nhớ tưởng đến 
Phật, bằng một đường lối ngược lại. Người thế gian 
nhớ rồi mới nhắc. Phật tử của tông Tịnh độ, trong bước 
đầu, tập nhắc để nhớ. Nhắc bằng cách đọc lên danh 
hiệu của Phật A Di Đà, để cho danh hiệu này ghi khắc 
vào tâm não, y như tên tuổi của những người chí thân 
của ta. Sự ghi khắc ấy hoàn thành rồi thì sự nhớ nhung 
triển miên, trước thì nhắc nhở bằng miệng bằng lời, 
sau âm thầm mà nhắc, nhưng tai vẫn nghe rõ mồn một. 
Đây là giai đoạn niệm Phật thầm, tiếp theo giai đoạn 
đầu là giai đoạn niệm ra tiếng. 

Thật ra, hai lối niệm, trước ra tiếng sau thầm 
lặng, đều có tính cách động như nhau, đối với "hành 
giả". Niệm thầm mà tai vẫn nghe rõ sáu chữ "Nam mô 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 117 





A Di Đà Phật" thì có khác nào niệm ra tiếng. Mà tai 
nghe là gì? Là người niệm đã chú ý đến lục tự rồi. 

Tiếng làm loạn tâm, bởi cớ người tu thiển thường 
kiếm nơi yên nh tập định. Vậy âm thanh đối với sự 
tĩnh tâm cần thiết cho người tu hành bất cứ của môn 
phái hay tôn giáo nào, là một thứ độc hại. Tông Tịnh 
độ lấy độc trừ độc, dùng âm thanh niệm Phật đánh đổ 
âm thanh của thế gian bởi vì tông Tịnh độ nhằm: 

- Gây cho người tu một niềm tin vững chắc nơi 
hiệu năng hiệu quả của pháp môn niệm Phật. 

- Dùng lòng tin ấy khuyến khích người tu đặt hết 
sự chú ý của mình vào lục tự Di Đà. 

- Khi lục tự Di Đà đã chiếm trọn tâm trí người tu 
thì mọi tiếng tăm khác của người thế gian không còn 
chỗ xen vào. 

- Và như vậy thì tâm người tu đã trừ được sự xâm 
nhập của náo nhiệt bên ngoài, cái độc niệm Phật - nếu 
có thể nói như thế - đã trừ xong cái độc ổn ào của thế 
gian và độc chiếm tâm trí người tu. 

- Khi độc chiếm rồi thì gọi là "nhứt niệm" - chỉ có 
một nhớ tưởng - hay "nhứt tâm bất loạn" - lòng không 
còn bị tiếng tăm hay nhớ tưởng nào khác làm rối loạn. 

- Không còn bị làm rối loạn là 7h rồi, còn cái 
"nhứt niệm" hay cái nhớ tưởng duy nhứt là nhớ tưởng 
ai, nhớ tưởng gì? Nhớ tưởng Phật A Di Đà, và quốc độ 


118 KHẢO CỨU VỀ TỊNH ĐỘ TÔNG 





hay xứ sở của Ngài. 

- Mà Phật là Đại Từ, Đại BI, là Quang minh vô 
lượng, là Thọ mạng vô lượng, vậy lòng người tu khi 
chất chứa thuần những tư tưởng về Phật, là thuần chất 
chứa Từ Bi, Ánh sáng (Lumière) và Bất diệt (Eternité) 

- Xứ sở của Phật không có ác, vậy thuần là thiện, 
không có khổ, vậy thuần là lạc... Cứ nhớ tưởng cái 
thuần thiện, thuần lạc... thì tâm đã gạn lọc hết những 
nhơ bợn của bất thiện, của thống khổ, nói tóm là đã trừ 
xong ba độc tham, sân, s1, và như vậy là /hanh (trong) 
TÔI. 

- Bởi lẽ này, Cực Lạc quốc cũng gọi là thanh tịnh 
hải (biển trong sạch và yên lặng). 

Cứ theo những điểm đã vạch thì Tịnh độ tông - 
hay đúng hơn, pháp môn niệm Phật, một pháp môn 
chung cho các tông, không riêng gì cho Tông Tịnh độ - 
trước hết chỉ là một phương pháp để đắc thanh tịnh. Đã 
là phương pháp thì phần "hành" và "quả" phải nặng 
hơn phần "giáo" và "lý". Nói ngược lại, Tịnh độ tông 
không chủ trương một lòng tin mù quáng, căn cứ triệt 
để trên sự cứu rỗi của một sức mạnh ngoài mình, bởi vì 
chủ trương này phản lại với Phật giáo, mà khuyến 
khích một lối tu tập dựa trên một "mưu mẹo", một 
"chiến thuật" không thể không áp dụng trong một hoàn 
cảnh xã hội và nhơn tâm thác loạn, gọi là đời mạt 
Pháp. Phương pháp quyền biến ấy hoàn toàn phù hợp 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 119 





với giáo lý của nhà Phật và đem lại những thành quả 
chính Phật hứa hẹn. 

(trích tạp chí Từ Quang số 219-220, tr. 91-99, Sài 

gòn tháng II-l2 năm 1970) 


LỊ 


120 KHẢO CỨU VỀ TỊNH ĐỘ TÔNG 





CHƯƠNG V 
NGHĨA SÂU KÍN CỦA KINH VĂN 


rong chương trước, chúng ta đã đi đến kết luận 

Tại pháp môn Tịnh độ là một phương pháp 
quyền biến. Đã là quyển thì không phải thật, vậy sự 
thật như thế nào? 

1- Nghĩa thật của tên Kinh 

Mỗi bộ Kinh nguyên là một buổi thuyết Pháp của 
Phật Thích Ca, mà đề tài, đại khái, do chính đức Phật 
lựa chọn, hoặc do hàng đệ tử nêu lên. Đề tài ấy thường 
được phi ngay nơi tên của bộ Kinh. 

Trong phần cứu xét về kinh điển của Tông Tịnh 
độ, chúng ta đã thấy rằng bộ kinh làm nền tảng đầy đủ 
nhứt cho Tông là bộ "Phật Thuyết Vô Lượng Thọ". 
Hiểu được để tài này là hiểu được tinh yếu của kinh 
đồng thời của pháp môn Tịnh độ. 

Lấy mặt chữ mà giải thì "Phật thuyết Vô Lượng 
Thọ Kinh" có nghĩa là: Kinh Phật nói về Vô lượng thọ, 
và Vô lượng thọ là: sống khôn lường, sống không biết 
đến đâu là cùng. Thế là Phật đã nói đến cái "không 
chết", mà không chết là "trường tổn, vĩnh cửu". Vậy 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 121 





vấn đề được thuyết là vấn đề "Vĩnh cửu" (le problème 
de Ï' Eternel). 

Cái gì vĩnh cửu, trường tổn? Nhứt định không phải 
cái phần "sắc" (vật chất hay tướng) của vạn vật, mà 
cái phần "tâm" (tỉnh thần hay thể). 

Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, có đoạn Phật hỏi 
một nhà vua: "Lúc nhỏ, Bệ hạ có thấy sông Hằng, bây 
giờ già, Bệ hạ cũng thấy sông Hằng, vậy cái "tánh 
thấy" (kiến tánh) của Bệ hạ trước sau có dời đổi 
không? - Nhà vua đáp: "Không". 

Đúng như vậy. Thân của vua có thay đổi, khi nhỏ 
khác, lúc già khác, nhưng "tánh thấy" trước sau như 
một. Tánh thấy là cái khả năng thấy, cái gì trong nhà 
vua làm cho nhà vua thấy được sông Hằng. Vậy thân, 
phần xác thịt, là phần "không vô lượng thọ" vì có sanh, 
có đổi, có già, có chết, còn cái tánh thấy là phần "vô 
lượng thọ" vì nó thuộc về tâm tánh vô tướng. Nói cho 
đúng, tánh thấy là Vô lượng thọ, Vô lượng thọ là tánh 
thấy, cả hai danh từ ấy đều chỉ cái mà Phật giáo Đại 
thừa gọi là Thể, là Tánh. 

Chúng ta có thể giải thêm rằng: "Phật thuyết Vô 
lượng thọ Kinh" có nghĩa thâm diệu là: Kinh Phật nói 
về cái Vĩnh cửu, tức là Tánh hay Phật tánh. 


LỊ 


122 KHẢO CỨU VỀ TỊNH ĐỘ TÔNG 





Tánh có một cho muôn loài, muôn vật trong vũ 
trụ, nhưng ở loài vô tình như ngói, gạch thì gọi là Pháp 
tánh, còn ở loài hữu tình như súc vật, con người, thì gọi 
là Phật tánh. 

Đứng về mặt khoa học hay triết học thế gian mà 
xét, Tánh ấy chỉ sự sống (la Vie) lan tràn vũ trụ vô 
biên. Câu "Phật biến nhứt thiết xứ" (Phật ở khắp tất cả 
nơi) không có nghĩa chơn thật nào khác hơn là: Sự 
sống ở khắp cùng (la Vie est partout, la Vie est 
universelle). 

Trong bộ "Di Đà Sớ Sao", giải thích nghĩa thâm 
của Kinh A Di Đà, Tổ Vân Thê tả Tánh ấy là "nh 
mình đổng triệt, trạm tịch thường hằng, phi trược, phi 
thanh, vô bối, vô hướng". Dịch ra Việt văn, câu vừa 
nhắc lại có nghĩa: Tánh ấy linh thiêng, sáng suốt, rỗng 
rang, thông suốt, trong trẻo, vắng lặng, còn hoài mãi 
mãi, chẳng phải dơ, chẳng phải sạch, không trái, không 
mặt. 

Đã linh thiêng, sáng suốt, rỗng rang và thông suốt 
thì Tánh ấy là một nguồn ánh sáng khôn lường (vô 
lượng quang). 

Đã là trong trẻo vắng lặng, còn hoài mãi mãi thì 
Tánh ấy là một nguồn sanh lực vĩnh cửu và khôn lường 
(vô lượng thọ). 

Ánh sáng ở đây không phải ánh sáng vật chất của 
trời trăng, đèn sao, mà là Ánh sáng thiêng liêng, huyền 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 123 





diệu, - (Lumière spIrituelle, Lum ère divine) hay nói 
như nhà Phật, là Ánh sáng Giác, là Huệ, là Bồ đề. 

Tánh hay Thể vừa sáng vừa thọ khôn lường, mà 
vì người người, vật vật đều cùng chung một tánh, một 
sự sống, cho nên có chỗ nói tánh là Di đà (tự tánh Di 
đà). Tại sao gọi tánh hay tự tánh là Phật A Di Đà? Vì 
Sự sống ở ta là sự Sống Giác, (Vie-Lumière), khi xác 
thân đói, cái Sống nơi ta biết chỉ bảo cho thân kiếm ăn; 
gặp cảnh nắng mưa bức bách, Nó dạy thân che lều cất 
trại; xúc sự khó phân, Nó soi đường cho ta biện biệt 
phải trái, chánh tà, thiện ác. 

Cái sáng của Tánh ta, cái sáng ở nơi ta hay tự 
tánh Di đà của ta, quả đúng như lời Tổ Vân Thê, linh 
thiêng, sáng suốt, rỗng rang và thông suốt. Kinh "Phật 
Thuyết A Di Đà" mà chúng ta đọc hằng ngày há không 
nói: "Bỉ Phật quang minh vô lượng, chiếu thập phương 
quốc, vô sở chướng ngại"? (Phật kia - chỉ Phật A Di Đà 
- sáng chói khôn lường, chiếu khắp mười phương thế 
giới, không một vật øì ngăn ngại ánh sáng ấy được). 

Tánh vắng lặng, còn hoài mãi mãi. Đúng như vậy, 
nó âm thầm nhồi nắn đứa bé trong bụng mẹ, cũng 
chính nó âm thầm xây dựng cái to nhứt là vũ trụ vô 
biên và sáng tạo cái bé nhứt là những hột nguyên tử. 
Vạn vật tổn tại một thời gian dài ngắn rồi phải tàn tạ. 
Tánh không hình tướng như vạn vật nên tổn tại mãi 
mãi. Vũ trụ vạn hữu (Punivers phénoménal) còn, Tánh 


124 KHẢO CỨU VỀ TỊNH ĐỘ TÔNG 





- hay Nguồn Sống Sáng - còn, vũ trụ vạn hữu có mất, 
Nguồn Sống ấy vẫn tổn tại bất tuyệt và vĩnh cửu. 

Tánh không hình tướng nên chẳng phải dơ, chẳng 
phải sạch. Vì nó ở khắp cùng, nó có thể ở trong những 
vật nhơ uế nhưng chẳng nhiễm, nhờ vậy mà kẻ dữ mới 
trở nên hiển được, phàm phu mới có cơ lên thánh... Nó 
cũng có thể ở trong những vật sạch, nhưng cái sạch ấy 
không thêm gì cho nó, bởi nó có dơ bao giờ mà mong 
được làm sạch. Nói tóm, Tánh không vì Tướng là xác 
thân, là vạn vật hữu hình hữu tướng mà bị nhiễm hay 
được tịnh. 

Tánh cũng không có bề trái bể mặt, chỉ vì nó 
không hình tướng và vượt lên trên hình tướng. 

Vậy, Tự tánh là nguồn sống ở ta, nó có hai đặc 
điểm: 1) là sáng suốt khôn lường (vô lượng quang), 2) 
là thường còn mãi mãi (vô lượng thọ). Đó là Phật Di 
đà nơi ta, với nghĩa là nguồn sống sáng suốt vô cùng 
và bất diệt. 

LỊ 


Đã nói, Tánh không riêng cho aI, cho vật nào, mà 
là của chung tất cả, thế thì đó là một Biển Sóng Sáng 
vô biên, bao hàm tất cả các "pháp" (muôn sự muôn 
vật: toutes choses). Nghĩa là thế giới hữu tình, hữu 
tướng đều bắt từ đó mà sanh hóa trong đó, không có sự 
nào, vật nào có ngoài nó được. Do đây mới có câu 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 125 





"nhứt thiết do Tâm tạo" - tất cả đều do Tâm tạo, vì 
Tâm cũng là Tánh, danh hai mà nghĩa không hai. Lại 
nữa, vì muôn sự muôn vật đều nằm trong nó, cho nên 
Tánh hay Tâm còn được gọi là "Pháp Tạng": cái kho 
tàng trữ tất cả các "pháp". Vậy nói "Pháp Tạng" là để 
tỷ dụ cho Tánh hay Tâm, như chúng ta sẽ thấy khi tìm 
hiểu sâu lịch sử của Tỳ khưu Pháp Tạng trong Kinh Vô 
Lượng Thọ. Cái nghĩa, Nguồn Sống Sáng hóa sanh vạn 
vật, còn được thấy diễn tả trong bài tán Phật A Di Đà: 
Quang trung hóa Phật vô số ức 
Hóa Bồ tát chúng điệc vô biên. 
Trong Ánh sáng hóa ra không biết bao ức Phật 
và không biết bao nhiêu Bồ tát. 
Phật chỉ chúng sanh đã giác ngộ; Bồ tát chỉ chúng 
sanh đang tiến trên đường giác ngộ, nói tóm là tất cả 
chúng sanh. 


Chúng ta đã nói Tánh là nguồn Sống Sáng, mà 
Sống là Vô lượng thọ còn Sáng là Vô lượng quang, vậy 
Vô lượng thọ là Vô lượng quang và Vô lượng quang là 
Vô lượng thọ, hai mà một, một mà hai, hễ có cái này 
là có cái kia, có cái kia là có cái này. 

Trong Phạn ngữ, Azabha (vô lượng thọ) v 


à 
Amifayus (vô lượng quang) được dùng thay thế nhau để 


126 KHẢO CỨU VỀ TỊNH ĐỘ TÔNG 





chỉ đức Giáo chủ cảnh Cực lạc Tây phương. Đây thêm 
một bằng chứng cho thấy Phật A Di Đà thật sự tượng 
trưng cho Thể Tánh chung cùng của muôn loài, trường 
tổn vô tận như Thời gian vô tận, sáng soi khắp nơi như 
Ánh sáng vô biên. Henri de Lubac, trong sách "Amida” 
của ông, viết: 

"Nói một cách khác, đức Phật của chúng ta!” ngay 
khi ứng hiện, tự biểu thị dưới hình dạng đôi của một vị 
Thời Thân hay Mạng Thần (divinité du Temps ou de la 
Vie) và của một vị Quang Thần (divinité de la Lumière). 
Nhưng hai hình dạng này không cân đối với nhau. Cùng 
với ông P. Mus!?, người ta sẽ để ý đến điểm Phật A Di 
Đà chỉ làm Giáo chủ của Phật quốc tịnh độ mà thôi; 
chung quanh quốc độ này và khắp phương còn không 
biết bao nhiêu quốc độ nữa, và mỗi quốc độ này cũng 
có một vị Phật y như ở cối Tây phương Đàng khác, và 
đây là một sự hạn chế thứ hai, Phật A Di Đà không làm 
Giáo chủ từ vô lượng kiếp mà mới từ mười kiếp thôi, 
như vậy mà nói thọ mạng của Phật là "vô lượng” hay 
"bô biên", cũng như thọ mạng của chúng sanh dưới 
quyên cai quản của Ngài, thì lời nói ấy chỉ hiểu được 
bắt đâu từ khi Phật hiển hiện trở về sau mà thôi. Trái 
lại, với cái "quang mình vô lượng, chiếu thập phần quốc 
vô sở chướng ngại" hay để nói cách khác mà nghĩa 





1. töù PhaäA Di Ñaø 
2.P. Mus. - saùh Barabudur, trang 558-559. 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 127 





cũng thế, với cái quang mình lan tràn "khắp các Phật 
quốc vô số kể", A Di Đà Phật, dầu Kinh có nói rằng 
trước kia Ngài là một Bồ tát ở thế gian, vẫn là một 
nhân vật được dựng lên để thể hiện "một hùng lực chế 
ngự toàn vũ trụ ", chắc chắn như vậy... "0 
Thật là thích thú thấy một vị Linh mục có một 
nhận định sáng suốt như vậy. Về sau, chúng ta sẽ trở 
lại vấn đề này. 
(trích tạp chí Từ Quang số 220-221, tr. 98-104, Sài 
Gòn tháng 1-2 năm 1971) 
LỊ 


Nghĩa ẩn của Nội dung 

Nội dung kinh Vô Lượng Thọ có thể chia làm sáu 
phần chánh như sau: 

I1- Sự tích Pháp Tạng 

2- Nước An Lạc, xứ sở của Phật A Di Đà 

3- Nhân vật, phong cảnh và đời sống ở An Lạc 

4- Điều kiện để sanh về nước An Lạc 

5- Tại sao phải nguyện sanh về đó? 

6- Kết luận. 


⁄ ~ À ` ¬< ~ ^ Z 
Chúng ta sẽ tuần tự tìm hiểu nghĩa sâu của các 





1. Amida, tr. 39-40. 


128 KHẢO CỨU VỀ TỊNH ĐỘ TÔNG 





đoạn theo thứ tự trên. 


I- Sự tích Pháp Tạng 

Theo lời đức Phật Thích Ca nói với A Nan, vị đệ 
tử hầu cận của ngài, thì trong một quá khứ thật lâu xa 
không lường và nghĩ bàn được, cách đây không biết 
bao lâu kiếp, dưới thời đức Phật thứ 55, hiệu là Thế 
Thự Tại Vương, có một nhà vua, nghe Phật thuyết 
pháp, "lòng đây vui vẻ, nẩy ý tìm đường vô thượng 
Chánh Chơn, bèn bỏ nước lìa ngôi, tu hạnh sa môn, 
hiệu là Pháp Tạng"! Một hôm, Pháp Tạng đến lễ Phật, 
bạch rằng: "Bạch Thế Tôn, tôi phát nguyện cầu sự 
giác ngộ chơn chánh vô thượng, nguyện Phật thương 
tôi rộng nói kinh pháp, tôi sẽ tu hành để thâu lấy Phật 
quốc, làm trong sạch và trang nghiêm miếng đất có vô 
lượng nhiệm mầu, khiến tôi ở thế gian này, mau thành 
chánh giác, nhổ tận gốc mọi sanh tử khổ não". Đức 
Phật Thế Tự Tại nói với Pháp Tạng: "Đường lối tu 
hành để trang nghiêm nước Phật, tự nhà ngươi sẽ biết". 
Pháp Tạng bạch: "Nghĩa ấy rất sâu, không thuộc cảnh 
giới” của tôi. Xin Thế Tôn rộng ơn chỉ nói những hạnh 
tịnh thổ của chư Phật. Một khi nghe xong, tôi sẽ theo 
lời Phật dạy mà tu hành, để làm cho sở nguyện của tôi 
thành tựu viên mãn". Biết Pháp Tạng là người "cao 
minh, chí nguyện sâu rộng", Phật Thế Tự Tại liền 





1. Khoâg thuoä caêh giôùcuêâ toâ vöôf quaừaàn hieä bieš cuô toâ 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 129 





thuyết cho nghe "những thô, diệu của hai trăm mười ức 
nước Phật và những thiện ác của "đất" trời, "đất" 
người, tất cả những øì hợp với tâm nguyện của Pháp 
Tạng, Phật đều bày ra cho thấy hết". 

Nghe thuyết về các cõi trang nghiêm trong sạch, 
Pháp Tạng đều trông thấy cả. Pháp Tạng bèn phát 
nguyện cao đẹp nhất, "tâm êm lặng trong sạch, chí 
không dính vướng vào đâu, tất cả thế gian không ai 
bằng, đầy đủ những suy gẫm trong năm kiếp, để thâu 
nắm đất Phật trang nghiêm và những hạnh thanh tịnh". 


LỊ 


Đọc xong đoạn kinh trên, chúng ta thấy tỳ khưu 
Pháp Tạng là một nhân vật lạ lùng và hiếm có đến đỗi 
được đức Phật Thế Tự Tại khen là bậc cao minh, chí 
nguyện sâu rộng. Chẳng những thế, Pháp Tạng phát 
nguyện thành Phật là đã thành Phật A Di Đà; phát 
nguyện xây dựng một cõi thanh tịnh an vui là đã xây 
dựng; phát nguyện rước về đó chúng sanh nào luôn 
nhớ tưởng đến Ngài và mong về với Ngài, là giữ đúng 
lời hứa, v.v... như chúng ta sẽ thấy nói về sau trong 
Kinh. Vì thân thế và sự nghiệp của Pháp Tạng quan 
trọng như thế, ta cần tìm hiểu thật sâu về nhân vật này. 

Nghi vấn đầu tiên cần nên đặt ra là: Pháp Tạng 
phải là một nhân vật lịch sử, thật có xuất hiện ở thế 
gian không? Kinh nói trước khi xuất gia, Pháp Tạng là 


130 KHẢO CỨU VỀ TỊNH ĐỘ TÔNG 





một nhà vua, dưới thời đức Phật thứ 55 là Thế Tự Tại, 
trong một quá khứ lâu xa không biết cách đây bao mà 
nói. Nếu biết lịch sử thì phải biết, dầu là ước lượng, 
khoảng thời gian nhà vua ấy ra đời chứ! Lại nữa, vị 
vương giả ấy tên gì, họ gì, cũng không thấy nói. Đặt 
nhân vật ấy trong sa mù, phải chăng ý Kinh muốn lưu 
ý chúng ta về điểm Pháp Tạng thật sự là một nhân vật 
hoàn toàn tưởng tượng hay được xây dựng như một 
phương tiện để cấu tạo một bài ngụ ngôn, một tỉ dụ 
(parabole). Nội cái tên Pháp Tạng đủ gợi cho ta nhiều 
ý nghĩ thiên về giả thiết này. 

Phật Học Từ Điển cắt nghĩa danh từ Pháp Tạng 
như sau: Pháp tạng (thuật ngữ): hựu viết Phật-pháp- 
tạng, nhất danh Như lai tạng, Pháp tánh chỉ lý dã - 
Pháp tánh hàm vô lượng chỉ tánh đức, cố danh Pháp 
tạng". - Nghĩa: Pháp tạng là một từ ngữ kỹ thuật 
(terme technique). Cũng gọi là Phật-pháp-tạng, Như- 
lai-tạng, để chỉ cái lý của Pháp tánh. Vì Pháp tánh 
chứa đựng không biết bao nhiêu tánh đức cho nên gọi 
là Pháp tạng (kho pháp). 


Nhưng Pháp là gì? P. H. T. Ð. nói: "Hựu danh 
Thực tướng chơn như, Pháp giới, Niết bàn, v.v... dị danh 
đông thể dã. Tánh chỉ vi ngôn Thể giả, bất cải dã. Chơn 
như vi vạn pháp chỉ thể, tại nhiễm tại tịnh, tại hữu tình 
số, tại phi tình số, kì tánh bất cải bất biến, cố danh 
Pháp tánh..." - Nghĩa: Lại gọi là Thực tướng chơn như, 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 131 





Pháp giới, Niết bàn, v.v..., khác tên nhưng đồng thể. 
Cái ở trong Tánh được gọi là Thể là cái "chẳng đổi 
dời" (bất cải). Chơn như làm thể cho muôn vật, dầu tại 
nơi nhiễm dơ hay tại nơi trong sạch, dầu ở trong loài 
hữu tình hay trong loài chẳng có tình, tánh của chơn 
như chẳng đổi đời, bởi cớ gọi là Pháp tánh. - Cứ theo 
đây thì Pháp tánh đồng nghĩa với Pháp tạng. Pháp tánh 
chỉ cái chứa đựng là Thể; Pháp tạng chỉ phần bị chứa 
đựng trong Thể, gồm vô lượng tánh đức. 


Nhưng theo sách Đại Thừa Chỉ Quán, Pháp tạng 
còn nhiều tên nữa, như Tự tánh thanh tịnh tâm, Phật 
tánh, Pháp thân. Vậy phải chăng, trên mặt chữ, Kinh 
đề cập đến một nhân vật gọi là Pháp Tạng, nhưng kỳ 
thật Kinh muốn nói về cái Tâm thanh tịnh của tự tánh, 
về Phật tánh "chẳng đổi dời" ở trong mỗi chúng sanh? 


Lại nữa, tâm tánh không riêng cho ai, cho vật 
nào, mà chung cho tất cả muôn loài, cho nên tất cả 
những danh xưng được đặt ra tùy quan điểm nghiệm 
xét, đều chỉ có một cái một: đó là Biển Sống Sáng vô 
biên, bao hàm tất cả pháp hay muôn sự muôn vật®', 
Thật vậy, Pháp Tạng còn một nghĩa nữa là "cái kho 
tuyệt đối và duy nhất, chứa đựng toàn thể vũ trụ, là 





1. Xem lai Töø&Quang soá221-222 


132 KHẢO CỨU VỀ TỊNH ĐỘ TÔNG 





nguồn gốc của tất cả muôn vật". Chúng ta cũng đã 
nói” "Sống là vô lượng thọ" vì sự sống thường hằng, 
bất sanh bất diệt, và "Sáng là vô lượng quang" vì làm 
sao đo lường được cái Ánh sáng bên trong (Lumière 
intérieure), cái Ánh sáng của tâm linh (Lumière 
spirituelle), cái Ánh sáng của Phật tánh hay Thiên tánh 
(Lumière divine)? 

Có vạch ra như thế mới thấy Henri de Lubac có lý 
phần nào khi ông nói A Di Đà Phật, dầu trước kia là 
một Bồ tát ở thế gian, vẫn là một nhân vật được dựng 
lên để thể hiện "một hùng lực chế ngự toàn vũ trụ"t?), 
Sở dĩ tác giả sách Ammida không hoàn toàn có lý là vì 
nếu thấy có một hùng lực chế ngự và một vũ trụ bị chế 
ngự, thì trái với chủ trương nhất nguyên của Đại Thừa 
Phật giáo. Theo chủ trương này, Thể của vũ trụ (mà H. 
de Lubac gọi là hùng lực) và vũ trụ hiện tượng là một. 
Tất cả vạn vật hợp thành vũ trụ, dầu người, dầu cầm 
thú thảo mộc, dầu núi non sông biển, dầu tinh tú nhật 
nguyệt, tất cả đều chan hòa một thể tánh hay một sự 
sống như nhau. Bỏ phần sắc tướng hay vật chất qua 
một bên, toàn thể vũ trụ chỉ là Sự Sống có một (la Vie- 





1. The absolute, unitary storehouse of the universe, the primail 
source of all things. (A Dictionary of Chinese Buddhist terms by 
W.E. Scothill and L.Hodus). 

2. Amitabha, quoiquil il soit question de son ancienne carrieœ 
humaine, persomnifie indubitablement un pouvoir qui seừand 
sur tout l'univers - AMIDA, trang 38. 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 133 





Ủne), lan tràn vô tận vô biên. Đó là một sức mạnh 
khôn lường - H. de Lubac gọi là một hùng lực rất đúng 
- nhưng không phải một sức mạnh vô tri vô giác mà là 
một sức mạnh sáng suốt cho nên gọi là Vô lượng 
quang, và bất sanh bất diệt cho nên gọi là Vô lượng 
thọ. 

Nói tóm, không có tỳ khưu Pháp Tạng nào cả mà 
chỉ có một nhân vật giả thiết để tượng trưng cho cái 
sức mạnh vừa nói. Sức mạnh ấy, như chúng ta đã thấy, 
được Đại thừa Phật giáo, tùy trường hợp, gọi là Tâm 
hay Thanh tịnh tâm, hoặc Tánh, Tự tánh hay Phật tánh. 
Cũng không có việc Pháp Tạng tu thành Phật A Di Đà 
thật sự, mà chỉ có việc, nếu hiểu Kinh theo nghĩa tỉ dụ 
(sens parabolique), chứng ngộ Tự tánh, nghĩa là tự 
mình thể nhận Phật tánh vô lượng quang và vô lượng 
thọ ở nơi mình. Mục đích của Kinh, thật vậy, là giúp 
cho người tu theo phương pháp "niệm Phật" thấy được 
Tự tánh Di Đà hay ông Phật ở trong mỗi người, thấy 
cảnh giới thanh tịnh (tịnh thổ hay tịnh độ đọc trại) của 
ông Phật ấy, tức là Tâm. Bằng cách nào? Bằng cách 
thoát vòng ô trược của ngoại cảnh để về với cái thanh 
tịnh của nội tâm. Thực hiện được điều này thì gọi là 
thành Phật, y như trường hợp của đức Phật Thích Ca: 
Ngài không có "thành" gì cả, mà chỉ trở lại với cái bản 
thể thanh tịnh, quang minh, bất sanh bất diệt mà trước 
kia Ngài như lãng quên vì bị vô minh che lấp. Cái lý 
của việc tu hành đắc đạo là như vậy, nhưng nói lý ít 


134 KHẢO CỨU VỀ TỊNH ĐỘ TÔNG 





người hiểu được, nhất là trong thời mạt pháp, đức 
Thích Ca phải quyền biến phương tiện cụ thể hóa cái 
lý ấy bằng câu chuyện Pháp Tạng. 


LỊ 


Sau đây là những nhận xét đầu tiên bênh vực lối 
giải vừa trình: Pháp Tạng là một nhân vật tượng trưng. 

Chúng ta hãy trở lại lời bạch của Pháp Tạng: "Tôi 
phát tâm cầu được sự giác ngộ chơn chánh vô thượng, 
nguyện Phật thương tôi rộng nói kinh pháp, tôi sẽ tu 
hành để thâu lấy Phật quốc, làm trong sạch và trang 
nghiêm miếng đất có vô lượng nhiệm mầu, khiến tôi ở 
thế gian này mau chóng thành chánh giác, nhổ tận gốc 
mọi sanh tử khổ não". 

Phát tâm cầu được sự giác ngộ chơn chánh vô 
thượng, nói theo thông thường, có nghĩa là "tôi muốn 
thành Phật". Thể theo ý nguyện này, Pháp Tạng xin 
Phật Thế Tự Tại đem Chơn lý ra dạy ông (rộng nói 
kinh pháp), để ông sẽ nương vào đó mà tu hành hầu 
thâu lấy Phật quốc. Thâu lấy Phật quốc?” có nghĩa là 
"nhiếp tâm", làm chủ lòng mình. 

Tiếp theo Pháp Tạng nói: "làm trong sạch và 
trang nghiêm miếng đất có vô lượng nhiệm mầu". 
Miếng đất này là miếng đất nào? Là miếng đất tâm 





1. Nguyeâ vaôê chöữ1aù: Nhieó thaâ Phaễ quoá. 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 135 





hay "tâm địa" như kinh điển thường nói, tâm được ví 
như một miếng đất vì thiện ác sanh sôi ở tâm như cổ 
mọc ở đất. - Tâm có vô lượng nhiệm mầu, tất cả cái 
hay cái giỏi của thế nhân cũng như những cái gọi là 
siêu việt của hiền thánh đều xuất phát từ tâm, đây là 
chưa kể những nhiệm mâu khác mà chỉ có những nhà 
tu hành đã đi sâu vào nội giới, mới biết rõ. Tâm ấy, ở 
chỗ bản chất, thanh tịnh trang nghiêm vô cùng, nhưng 
vì bị vô minh và vọng hoặc (illusions et erreurs) làm ô 
nhiễm, cho nên cần làm cho nó trong sạch và trang 
nghiêm trở lại. Đây là điều kiện tối thiết yếu để thành 
Thánh thành Phật, vì vậy, sau khi trình ý nguyện muốn 
được chánh giác, Pháp Tạng đã xin Phật chỉ cách để 
ông tự làm trong sạch và trang nghiêm tâm mình. 

Ta đã hiểu nghĩa câu "làm trong sạch tâm", còn 
"trang nghiêm" nghĩa như thế nào? Theo Phật Học Từ 
Điển, thuật ngữ trang nghiêm có nhiều nghĩa, nhưng 
đại cương gồm có trí huệ trang nghiêm và phước đức 
trang nghiêm. - Người đời thì lấy vòng vàng chuỗi hột 
trang sức thân vóc, người tu hạnh Bồ tát, không nghĩ 


À 


đến thân mà chỉ nghĩ đến tâm tức phần "tinh thần" thì 
lấy trí huệ và phước đức làm đẹp pháp thân (corps 
$piriiuel), tức tâm linh mình. 

Vậy "làm trong sạch và trang nghiêm miếng đất 
có vô lượng nhiệm mầu", nói trắng ra, là làm cho tâm 
trở nên trong sạch và lành sáng. Tâm được như thế này 


136 KHẢO CỨU VỀ TỊNH ĐỘ TÔNG 





là có đủ điều kiện để thành bậc giác ngộ và để đi đến 
mục đích cuối cùng là đoạn dòng sanh tử, do đây Pháp 
Tạng mới nói tiếp "khiến tôi ở thế gian này, mau thành 
chánh giác, nhổ tận gốc mọi sanh tử khổ não". 

Bây giờ, nếu ta viết lại, theo nghĩa thâm vừa giải 
thích, thì câu nói của Pháp Tạng trở thành như sau: "... 
tôi phát nguyện thành Phật, xin Phật thương xót đem 
đạo lý ra dạy tôi, để tôi biết cách rửa sạch lòng phàm, 
khai phát trí huệ, tích tụ công đức, ba điều kiện căn 
bản cho sự thâu nắm Phật quốc (thành Phật)...". Thanh 
tịnh và trang nghiêm một khi đã có thì tự nhiên ngay 
đây, ở thế gian này, "mau thành chánh giác và đoạn 
trừ nguồn gốc sanh tử luân hồi là tham, sân và sĩ". 

Đáp lại lời cầu xin của Pháp Tạng, Phật Thế Tự 
Tại có một câu nói đầy vẻ bí hiểm: "Đường lối tu hành 
để trang nghiêm nước Phật, tự nhà ngươi sẽ biết". - 
Đúng như vậy: những nghiệp lành, nghiệp dữ của 
mình, chỉ mình mình biết; nguyên nhân đã tự mình biết 
thì muốn thay đường đổi hướng như tăng thiện diệt ác 
để làm cho tâm mình được trong sạch và đẹp tốt thì 
cũng tự mình định liệu phương chước, không ai xen 
vào được. Nhưng Pháp Tạng lại thưa là điều ấy quá 
sức của ông và xin Phật chỉ cho những hạnh "tịnh thổ" 
của chư Phật, nghĩa là chỉ cho biết coi chư Phật, trong 
lúc còn tu hành, đã làm những gì để thanh tịnh tâm của 
các Ngài. 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 137 





Tới đây, ta thấy rõ với câu chuyện Pháp Tạng, 
mục đích của Kinh Vô Lượng Thọ là nhắc lại nguyên 
tắc tu hành của Phật giáo: muốn thành Phật, phải "tịnh 
thổ", nghĩa là làm thanh tịnh tâm mình. Có thanh tịnh 
là đã đắc giới và định; giới định có rồi thì huệ đến liền 
theo cùng tất cả công đức để cuối cùng đạt đến vô 
thượng giác. 

(trích tạp chí Từ Quang số 223-224, tr. 64-70, Sài 
Gòn tháng 3-4 năm 1971) 


LỊ 


Bây giờ, chúng ta hãy xét đến 48 lời nguyện của 
Pháp - Tạng mà các nhà học Phật thường nhắc đến, 
nhứt là nguyện thứ 17 mà người ta cho là quan trọng 
hơn hết. 

Ở đây chúng tôi sẽ không chép lại tất cả những 
lời nguyện nói trên mà chỉ đưa ra một số ít để chứng 
minh rằng, ngoài nghĩa theo mặt chữ còn có phần 
nghĩa ẩn mà Phật tử phải gắng đạt đến, bằng không thì 
bị kẹt vào chỗ phi lý hoặc mâu thuẫn. 

Để hiểu sâu, chúng ta cần xem lại coi trong tâm 
trạng nào tì khưu Pháp Tạng đã phát nguyện và phát 
những nguyện gì. Kinh Vô Lượng Thọ nói: 

“.. đức Phật Thế Tự Tại Vương liền thuyết cho 
Pháp Tạng nghe điều lành, điều dữ của cõi Trời, cối 


138 KHẢO CỨU VỀ TỊNH ĐỘ TÔNG 





người, cảnh thô kịch, cảnh tỉnh điệu của hai trăm mười 
úc đúc Phật. Tất cả những gì hợp với tâm trạng của 
Pháp Tạng, đức Phật Thế Tự Tại Vương đều bày ra cho 
thấy hết. 

"Lúc bấy giờ, nghe Phật thuyết về các cõi nghiêm 
trang trong sạch, tì khưu Pháp Tạng đều trông thấy hết, 
Tì khưu bèn phát nguyện cao đẹp nhứit, tâm toàn trong 
sạch, chí không dính vướng vào đâu, trong tất cả thế 
gian không ai sánh bằng. Trải qua năm kiếp đây đủ, 
Pháp Tạng đã suy gẫm và thu thập những hạnh thanh 
tịnh để trang nghiêm đất Phật... 

"Lúc bấy giờ, tì khưu Pháp Tạng thâu lấy những 
hạnh thanh tịnh trong hai trăm mười ức cối đất tỉnh đẹp 
của chư Phật, tu theo đó xong, bèn tới nơi đức Phật 
(Thế Tự Tại Vương), dập đầu hôn chân Phật, đi quanh 
Phật ba vòng, chắp tay đứng thẳng, bạch Phật: "Thế 
Tôn, tôi đã thâu lấy những hạnh thanh tịnh dùng trang 
nghiêm cối Phật”. 

"Đúc Phật Thế Tự Tại Vương nói với Pháp Tạng: 
Nay nhà ngươi có thể nói (những hạnh ấy). Nên biết giờ 
này mà ngươi nói ra là có thể làm đẹp lòng tất cả đại 
chúng. Hàng Bồ tát mà nghe ngươi xong, tu hành pháp 
của ngươi nói, sẽ nhân đó mà đến chỗ đây đủ nguyện 
lớn vô lượng của mình. 

“Tì khưu Pháp Tạng bạch Phật: Kính xin Phật, dũ 
lòng nghe xét cho, tôi sẽ trình đủ những sở nguyện của 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 139 





tôi: 

1. Nếu lúc tôi được làm Phật mà trong nước của 
tôi có địa ngục, ngạ quỉ, súc sanh, thì chẳng giữ ngôi 
chánh giác... 

5. Nếu lúc tôi được làm Phật mà trời, người, trong 
nước tôi không đều được túc - mạng - thông, cho đến 
biết việc của trăm ngàn ức na do tha kiếp?) thì tôi 
chẳng giữ ngôi chánh giác. 

6. Nếu lúc tôi được làm Phật mà trời, người trong 
nước tôi không có thần thông thiên - nhãn cho tới thấy 
được trăm ngàn ức na do tha cõi Phật, thì tôi chẳng giữ 
ngôi chánh giác. 

7. Nếu lúc tôi được làm Phật mà trời, người trong 
nước tôi không được thần thông thiên - nhãn cho đến 
nghe được trăm trăm ngàn na do tha lời Phật thuyết 
Pháp và không đều lãnh giữ Pháp ấy, thì tôi chẳng giữ 
ngôi chánh giác. 

Ñ. Nếu lúc tôi được làm Phật mà trời, người trong 
nước tôi không được thần thông tha - tâm - trí cho đến 
biết được trăm ngàn ức na do tha tâm niệm của chúng 
sanh trong các cối Phật, thì tôi chẳng giữ ngôi chánh 
giác. 


9. Nếu lúc tôi được làm Phật mà trời, người trong 





1. Na do tha: coùchoãcaÉ nghứœ laømöôp van, coùchoãtraên van coù 
choãraên tra&n vah. Toờn lai: moä soáđôàù. 


140 KHẢO CỨU VỀ TỊNH ĐỘ TÔNG 





nước tôi chẳng được thần túc cho đến trong một niệm 
mà không vượt qua được trăm ngàn ức na do tha nước 
Phật, thì tôi chẳng giữ ngôi chánh giác. 

10. Nếu lúc tôi được làm Phật mà mười phương 
chúng sanh hết lòng vui tin, muốn sanh về nước tôi, 
nhưng đến mười niệm mà không sanh sang nơi ấy, trừ 
những người phạm năm tội lớn dèm pha Chánh Pháp, 
thì tôi chẳng giữ ngôi Chánh giác... " 

Ai đã đọc kỹ, ắt thấy tánh cách "bí hiểm" của lời 
kinh. Nhưng nếu quý vị nắm vững những giáo lý căn 
bản của Phật thì quý vị không khó mà nhận ra ý kinh 
muốn nói. Cõi Trời là cảnh giới của những người, lúc 
còn ở thế gian, đã tạo nhiều nghiệp lành hơn nghiệp 
dữ, còn cõi người là cảnh chúng ta đang ở đây mà đa 
số dân chúng làm lành cũng có mà làm dữ cũng chẳng 
phải không đôi đàng gần như cân phân nhau. Vậy đoạn 
"đức Phật Thế Tự Tại Vương liền thuyết cho Pháp Tạng 
nghe điều lành, điều dữ của cõi Trời, cõi người..." có 
nghĩa là giải cho hiểu thế nào là nghiệp lành và nghiệp 
dữ của hai hạng chúng sanh là Trời và người. 

Trời hay Thiên là dịch chữ "dévas" của Phạn ngữ, 
chỉ dẫn chúng của các từng Trời hay "cõi trên" là nơi 
dành cho những "người" lúc còn tại thế đã có một đời 
sống lành nhiều dữ ít. Vậy các từng trời không phải là 
nơi ở cho con người xác thịt mà cho con người đã thoát 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 141 





xác phàm, nhưng còn mang những thân khác, nhẹ 
nhàng hơn xương thịt và mắt ta không trông thấy. Cảnh 
của "chư thiên" ở thì trong sạch, quang minh sung 
sướng vô cùng và dân chúng ở đó có những quyển 
năng và tiện lợi không tìm thấy ở thế gian, nói tóm, họ 
toàn hưởng một đời sống hạnh phúc, kết quả của 
những thiện nghiệp do họ đã dày công tạo lập và tích 
tụ. Dầu vậy, chư thiên không phải là hạng giải thoát, 
họ là người phúc nhiều tội ít chớ không phải toàn 
thiện. Bởi cớ, như Phật dạy sau khi hưởng hết phúc, họ 
phải trở lại thế gian để chịu quả báo những ác nghiệp, 
do đây Phật sắp họ vào hàng chúng sanh, nhưng là 
chúng sanh hạng cao nhứt trong sáu nẻo luân hồi. 

Kế đó, đức Phật Thế Tự Tại Vương nói đến cảnh 
thô kịch, cảnh tinh diệu của hai trăm mười ức đất Phật. 
Danh từ "đất Phật" hay "Phật quốc" có nghĩa là tâm địa 
như đã nói phía trước. "Hai trăm mươi ức” chỉ cho một 
con số nhiều, hết sức nhiều, không tính được. Cảnh thô 
kịch là những cái mà Phật giáo gọi là "vọng hoặc” do 
những ý niệm tham, sân, si tạo ra trong tâm chúng 
sanh. Dưới cái phần thô kịch dơ bẩn này là phần tinh 
diệu, trong sạch nhiệm mầu, chơn thể và thực tánh của 
tâm. Có thể ví phần thô như chất đá bọc ngoài còn 
phần tinh như viên ngọc nằm trong. Vậy tâm chúng 
sanh nguyên là tinh anh huyền diệu, trong sáng như 
trăng rằm, nhưng bị cái phần thô làm mây che khuất. 


142 KHẢO CỨU VỀ TỊNH ĐỘ TÔNG 





Vẹt được đám mây này thì phần tinh diệu sẽ chường 
tức khắc. 

Nếu nói trắng ra, đoạn kinh trên có nghĩa: đức 
Phật Thế Tự Tại Vương, giảng giải cho Pháp Tạng 
nghe thế nào là điều lành, thế nào là điều dữ của hai 
cõi Trời, cõi người, giảng luôn về hai phần thô kịch và 
tinh diệu của tâm chúng sanh. 

Kinh nói tiếp: "Lúc bấy giờ, nghe Phật thuyết về 
các cõi nghiêm trang trong sạch, tì khưu Pháp Tạng đều 
trông thấy hết. Tì khưu bèn phát nguyện cao đẹp nhứi, 
tâm toàn trong sạch, chí không dính vướng vào đâu, 
trong tất cả thế gian không ai sánh bằng...". Tại sao 
Pháp Tạng hơn tất cả người thế gian như thế? Kinh bảo 
vì "trải qua năm kiếp đầy đủ, Pháp Tạng đã suy gẫm 
và thu nhập những hạnh thanh tịnh để trang nghiêm đất 
Phật" nghĩa là Pháp Tạng, trong nhiều đời đã suy gẫm 
nhiều về thiện ác và đã hướng về nghiệp thiện, đã tạo 
và tích tụ nhiều hạnh thanh tịnh và dùng những hạnh 
này trang bị, chưng dọn tâm mình. Nói cách khác, sở dĩ 
Phật dạy đâu Pháp Tạng hiểu đó và hiểu thật rõ ràng 
vì Pháp Tạng đã được một tâm thanh tịnh nhờ công 
phu gạn lọc trải qua nhiều đời nhiều kiếp. Thanh tịnh 
đến mức "chí không dính vướng vào đâu", thế là đã 
thoát ly thế sự và tất cả những nghiệp chướng. 

Vậy Pháp Tạng đã phát nguyện rong một tâm 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 143 





trạng hoàn toàn thanh tịnh. 

Nghi vấn thứ nhứt đã được giải đáp, chúng ta hãy 
bước sang câu hỏi thứ hai: Pháp Tạng đã phát những 
nguyện gì? 

Xin nói ngay rằng trong tất cả 48 lời nguyện có 
ghi rõ trong kinh Vô Lượng Thọ, không một lời nguyện 
nào mang vết tư ích tư lợi, không cầu không xin gì cho 
mình hay cho ai, Ấy vì tâm của người phát nguyện đã 
trong sạch rồi. 

Đặc điểm kế đó là: tuy nói là lời nguyện, nhưng 
nếu chúng ta suy gẫm thật kỹ, chúng ta sẽ thấy đó toàn 
là những lời quả quyết mà kinh nêu ra để người tu 
hành, mỗi khi đọc lên, sẽ chịu ảnh hưởng tốt như của 
những lời nhắc nhở. Chúng ta hãy lập lại cầu nguyện 
thứ 17 để xét coi có đúng vậy chăng: "Nếu lúc tôi được 
làm Phật mà mười phương chúng sanh hết lòng vui tin, 
muốn sanh về nước tôi, nhưng đến mười niệm mà 
không sanh về nước ấy - trừ những người phạm năm 
tội lớn dèm pha Chánh Pháp - thì tôi chẳng giữ ngôi 
chánh giác". 

Then chốt và rắc rối trong câu nguyện nằm trong 
hai chữ "mười niệm", bởi vì có nhiều lối giải. Lối thứ 
nhứt cho mười niệm có nghĩa là mười lần niệm câu 
"Nam mô A Di Đà Phật", hoặc thầm hoặc ra tiếng. Lối 
thứ nhì cho mười niệm có nghĩa là trong khoảng thời 
gian của mười lần niệm câu nói trên. 


144 KHẢO CỨU VỀ TỊNH ĐỘ TÔNG 





Lại nữa, "niệm" nghĩa là gì? Chánh nghĩa là nhớ 
tưởng như chúng ta thấy trong những danh từ ức niệm, 
hoài niệm... Nhớ tưởng như ta nhớ thân nhơn, bạn 
thích, khi những người ấy ở xa, đi xa hay khuất bóng. 
Trong một bài kinh nói về niệm Phật, có câu: "Phật 
nhớ chúng sanh như mẹ nhớ con, nếu con không nhớ 
mẹ thì biết đời nào gặp". Đúng vậy! Có đồng thanh 
mới tương ứng, xa con mẹ hằng ngày thương nhớ trông 
ngóng, mong cho con về để mẫu tử trùng phùng, hàn 
huyên mọi nỗi; trong cảnh ấy, nếu con cũng cùng 
thương cùng nhớ người đã banh da xẻ thịt sanh mình, 
cũng mong thấy lại đấng sanh thành của mình để xem 
coi tóc đã bạc da đã môi chưa, thì con sẽ đến ngày trở 
về dưới mái nhà xưa và mẹ con mới hưởng được cái 
vui tái ngộ. Trái lại, nếu con vui với cảnh tha hương, 
không tưởng không nhớ đến mẹ đang dựa cửa trông 
chờ, thì lòng hoài vọng của mẹ không được đáp ứng 
mà mẹ con cũng không biết chừng nào gặp lại nhau. 

Lồng thương của những bà mẹ thế gian, dầu đậm 
đà khắc khoải đến đâu làm sao so sánh được với lòng 
thương của Phật đối với chúng sanh. Kinh Pháp Hoa 
nói Phật xuất thế chỉ vì một đại sự nhân duyên là 
"khai, thị, ngộ, nhập" cho chúng sanh, nghĩa là khai 
tâm mở trí cho chúng sanh để chúng sanh hiểu thấy 
được cái tri kiến của Phật, tức là Chơn lý. Thấy hiểu 
Chơn lý để làm gì? Để chúng sanh biết đường tự giải 
thoát sanh tử khổ não. Lòng đại bi đại từ của Phật - 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 145 





của chư Phật - là như thế, nhưng nếu trong lúc Phật 
kêu gọi chúng sanh đến với Phật, về với Phật để Phật 
khai thị ngộ nhập cho mà chúng sanh cứ mê theo cảnh 
dục lạc của thế tình, đắm say trong đường danh nẻo 
lợi, xu hướng theo tửu điếm trà đình, thì mẹ con làm 
sao gặp nhau mà điều hơn nỗi thiệt? Phật đã nhớ tới 
chúng sanh thì chúng sanh phải nhớ lại, có sự giao cảm 
thì thánh phàm mới thông đồng rồi phàm nhờ ảnh 
hưởng của thánh, mới lên hương. Vậy niệm nói ở đây 
không có nghĩa nào khác hơn là nhớ tưởng, nghĩ nhớ. 
Có nghĩ nhớ là có nhắc đến, nhắc trong lòng, âm thầm, 
nhắc ngoài miệng do đây mà việc đọc ra tiếng lục tự 
Di Đà hay đọc thầm trong tâm đều là cách nghĩ nhớ 
như nhau. Tuy nhiên, "niệm" ra tiếng không bằng nhớ 
nghĩ trong lòng, bởi vì miệng niệm mà tâm có khi 
không biết mình đọc nói gì, và như vậy chỉ là việc làm 
bể ngoài, không phải sự nghĩ nhớ chơn chánh. Lại nữa, 
niệm thầm bên trong có thành công hay không là tùy 
người niệm có để hết tâm chí mình vào việc tưởng nhớ 
Phật không. Gọi để hết tâm chí khi nào, tuy niệm thầm 
không ra tiếng, mà tai vẫn nghe lồng lộng sáu chữ Di 
Đà và lòng không còn nhớ nghĩ gì khác, tức không một 
tư tưởng nào xen vào làm đứt đoạn chuỗi niệm lục tự. 
Bây giờ chúng ta trở lại với lời nguyện thứ l7 và 
tóm tắt như sau: nếu có chúng sanh nào hết lòng vui tin 
rằng niệm Phật có thể vãng sanh về nước Cực Lạc, rồi 


146 KHẢO CỨU VỀ TỊNH ĐỘ TÔNG 





phát tâm muốn về nước ấy, nhưng đến mười niệm mà 
không toại nguyện thì Pháp Tạng chẳng lên ngôi Phật 
dầu đã có đoàn kết để làm Phật. 

Xét kỹ, ta thấy lời nguyện của Pháp Tạng có liên 
hệ đến những điều kiện tất yếu sau đây: 

1. phải vui lòng tin tưởng ở hiệu lực của pháp 
môn niệm Phật. 

2. phải quyết muốn sanh về Cực Lạc, tức là phải 
chán bỏ cảnh thế gian và quyết đổi chỗ ở. 

3. phải niệm Phật cho đến mười lần. 

Vậy niệm Phật mà không hoan hỉ tin tưởng ở hiệu 
lực của sự niệm Phật, hoặc có niệm, có tin, mà không 
hết lòng muốn về Cực Lạc, nghĩa là trong tâm chưa 
chịu dứt bổ cảnh này, còn mê còn luyến việc trần thế, 
thì đừng nói mười niệm mà chí đến trăm niệm cũng 
không về được Tây phương. Ngoài hai điều kiện căn 
bản đầu còn điều kiện thứ ba không kém phần quyết 
định. Đó là điều kiện mười niệm. 

Đã nói niệm là nhớ nghĩ, vậy nhớ nghĩ thầm lặng 
bên trong hay nhắc nhở gọi tên bên ngoài, đàng nào 
cũng được, cốt yếu phải đủ mười lần. Niệm đủ mười 
lần, hoặc thầm hoặc ra tiếng, đều phải phí một khoảng 
thời gian như nhau. Vậy câu hỏi mười niệm có nghĩa là 
phải niệm mười lần câu A Di Đà hay phải nhớ nghĩ 
đến Phật trong một khoảng thời gian dài bằng mười 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 147 





niệm không cần đặt ra, vì đôi đàng như nhau. Cốt yếu 
là hễ nói mười niệm là phải cho đúng mười niệm. Thế 
nghĩa như thế nào? Nếu tâm niệm hay miệng niệm 
"Nam mô A Di Đà Phật", được một lần rồi lại nhớ nghĩ 
đến một việc nào đó, xong mới trở lại niệm lần thứ 
hai, trong lúc niệm lần thứ hai, tâm vẫn còn xao động, 
rồi đến thứ ba, thứ bốn, v.v... không lúc nào việc niệm 
Phật không bị đứt đoạn, như thế thì không thể kể là 
mười niệm được, dầu trên thật tế đã niệm đủ mười lần. 
Tóm lại, ai có thực hành đứng đắn pháp môn Tịnh độ, 
đều nhìn nhận rằng nếu niệm Phật đúng phép, ba điều 
kiện nhắc lại trên được đầy đủ, thì nhứt định, sau mười 
niệm bất loạn, sự thanh tịnh sẽ đến với nội tâm. Trong 
có sự thanh tịnh thì là đã sanh về Tjnh thổ (hay Tịnh 
độ) rồi chớ đợi gì nữa? Vì biết chắc như vậy Pháp 
Tạng mới dám quả quyết đoan thệ như chúng ta thấy 
trong lời nguyện thứ 17. Thật ra chẳng riêng ở lời 
nguyện 17 này mà tất cả 47 lời nguyện kia cũng đều 
hàm chứa sự tin chắc như vậy. Như cầu nguyện thứ I 
chẳng hạn: " Nếu lúc tôi được làm Phật mà trong nước 
của tôi có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, thì chẳng giữ 
ngôi chánh giác". Ở phía trước, đã giải rằng Phật quốc 
(nước của Phật) là cảnh giới của tâm hoàn toàn thanh 
tịnh hay Chơn Tâm. Đã hoàn toàn thanh tịnh thì làm 
sao có những tư tưởng ác là tư tưởng của chúng sanh 
còn bị trói trăn đau khổ (địa ngục), của loài thú vật 


148 KHẢO CỨU VỀ TỊNH ĐỘ TÔNG 





(súc sanh) hay của bọn thèm muốn khao khát dục lạc 
(ngạ quỷ)? Giá như có người đấu cuộc: nếu lúc tôi giàu 
có phú hữu tứ hải rồi mà anh tìm thấy trong nhà tôi 
một cái giấy nợ thì tôi nguyện chẳng hưởng cái giàu 
của tôi. Ai dám bắt cuộc là phải thua ngay vì người mà 
đã giàu đến mức ấy thì làm sao còn mắc nợ được! Lấy 
mấy câu nguyện thứ 5, 6, 7, 8 và 9 chúng tôi cố ý nêu 
lên mà xét, sẽ thấy tất cả những nguyện này không có 
gì của những lời mong ước mà chỉ là những câu nói 
quả quyết trá hình mà thôi, bởi lẽ hễ tâm đã được giải 
thoát giác ngộ hoàn toàn là thành Phật, mà thành Phật 
thì được năm thứ thần thông (ngũ thông) là: túc mạng 
thông (biết việc tiền kiếp), thiên nhãn thông (thấy rõ 
các việc trong thế giới hữu hình và vô hình), thiên nhĩ 
thông (nghe được các tiếng trong khắp vũ trụ hữu hình 
và vô hình), tha tâm trí (biết được những ý niệm tư 
tưởng trong tâm trí người khác) và thần túc thông (có 
đôi chân thần, đi trên mây trong gió khắp nơi). Người 
đắc quả Phật có 5 thần thông ấy đã đành mà người 
cùng ở một nước với Phật cũng có những phép lạ ấy. 
Vì sao? Vì cùng Phật ở nước Phật thì phải như Phật rồi. 
Nói cách khác, chỉ có Phật mới ở chung một nước với 
Phật, mà đã Phật như Phật thì việc "đắc ngũ thông" là 
điều tất nhiên, không nguyện không cầu vẫn có. Vậy, 
để nói lại một lần chót, tất cả 48 nguyện của Pháp 
Tạng thật ra là những lời quả quyết, quả quyết rằng hễ 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 149 





có thanh tịnh hoàn toàn (lúc được thành Phật) thì nhứt 
định phải có hay không còn những điều nói trong lời 
nguyện. Người tu tập pháp môn Tịnh độ, nếu mỗi ngày 
đều đọc 48 nguyện này, sẽ đi đến một kết quả bất ngờ 
là, với thời gian và sức tự kỷ ám thị, họ sẽ vững tin 
những lời quyết định ấy. Rõ ràng toàn bộ pháp môn 
Tịnh độ là một phương tiện quyển biến mà công dụng 
định tâm để cho tâm được thanh tịnh thật là lớn lao và 
không đoán trước được. 
(trích tạp chí Từ Quang số 225-226, tr. 85-94, Sài 
Gòn tháng 5-6 năm 1971) 


LỊ 


2- Nước An Lạc hay Cực Lạc Thế giới 

Nước của Phật A Di Đà được gọi bằng nhiều tên: 
An Lạc quốc, An Dưỡng quốc, Cực lạc quốc, Tịnh Thổ 
(thường đọc trại là Tịnh độ), Tây phương Cực lạc Thế 
ĐIỚI, V.V... 

Học giả Âu Mỹ thường hiểu Phật quốc này như 
một Thiên đường (paradis) theo quan niệm Tây 
phương, căn cứ trên những luận lý sau đây: 1) Thiên 
đường là cảnh giới dành cho những người lúc sống đã 
tổ ra ngoan đạo, như một sự ban thưởng cao quý; nước 
Cực Lạc đã dành cho người chí tâm niệm Phật làm 


150 KHẢO CỨU VỀ TỊNH ĐỘ TÔNG 





lành lánh dữ, vậy là một Thiên đường; 2) Thiên đường 
là nơi dân chúng hưởng đủ mọi thứ vui sướng, nay dân 
chúng ở nước Cực Lạc được diễn tả là chẳng biết khổ 
là gì lại thêm muốn gì được nấy, thì đúng là một Thiên 
đường rồi. 

Mới xem qua, Cực Lạc và Thiên đường của các 
tôn giáo phương Tây có ít nhứt hai điểm tương đồng 
như vừa kể, nhưng nếu đi sâu vào vấn đề thì sẽ thấy 
đôi bên rất là khác biệt trong bản chất. 

Thật vậy, các tôn giáo phương Tây quan niệm hay 
trình bày Thiên đường của họ không gì khác hơn cảnh 
thế gian với điểm siêu việt là ở đấy tất cả những ham 
muốn thèm khát của con người được thỏa mãn trọn 
vẹn: rượu thịt hảo hạng, đờn ngọt hát hay, sữa chảy 
như suối, gái đẹp như tiên. Nói tóm, các Thiên đường 
của Tây phương, dầu có khác nhau về chi tiết, vẫn 
mang cái tính cách chung của "dục giới" nghĩa là của 
thế giới ham muốn thỏa mãn sự thèm khát của ngũ 
quan. Chống với quan niệm tầm thường và sai lầm 
này, Đại sư Vivekananda, trong sách Jnanna Yoga, đã 
đại khái viết: "Dân Êt-ki-mô sẽ mong ước một Thiên 
đường có rất nhiều hải báo to béo". 

Dân Ết-ki-mô sống trên miễn cực Bắc của quả địa 
cầu là nơi đông giá quanh năm, không trồng trọt gì 
được. Dân này chuyên nghề săn hải báo - một loại cá 
biển to lớn nhiều mỡ. Vì đây là kế sinh nhai gần như 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 151 





duy nhứt của họ cho nên họ không có mong ước nào 
lớn hơn là mong ước, sau khi chết, được về một thế 
giới khác mà ở đấy, họ được làm nghề dễ dàng hơn và 
được nhiều lợi hơn tại thế gian. 

Tuy Tịnh độ tông có hứa hẹn với tín đổ mình một 
đời sống an vui ở nước Cực Lạc, cái an vui này hoàn 
toàn /hanh tịnh (trong sạch), bởi lẽ, Phật giáo quả 
quyết như vậy, sự vui sướng tột bực chỉ có được trong 
những tâm hồn đã gạn lọc tất cả tham, sân, si. Vì vậy, 
nước của Phật A Di Đà không có gì hấp dẫn đối với 
những ai lòng còn nặng những mơ ước hưởng thụ dục 
lạc của cõi trần. Ở đấy không có một nữ nhơn thì làm 
gì có gái đẹp? Ở đấy không có súc sanh thì làm øì có 
thịt béo? 

Để tỏ rõ sự cách biệt giữa hai quan niệm về 
Thiên đường của Tây phương và tông Tịnh độ hay Phật 
giáo, chúng ta hãy, chiếu theo Kinh Vô Lượng Thọ, 
xem coi cảnh nước Cực Lạc như thế nào. 

Trước hết, về không gian, không thể nói nước ấy 
có một diện tích là mấy mẫu mấy sào, mà chỉ biết rằng 
quốc độ của Phật A Di Đà "rộng rãi thênh thang, giới 
hạn không biết đến đâu là cùng", vậy là vô tận. 

Đất của nước ấy toàn do bảy thứ báu: vàng, bạc, 
lưu li, san hô, hổ phách, xa cừ, mã não, kết hợp mà 
thành. Lại không có núi non, sông biển, ao ngòi, không 


152 KHẢO CỨU VỀ TỊNH ĐỘ TÔNG 





có địa ngục, nøạ quỷ, súc sanh và những khuynh hướng 
xấu xa ác độc. Lại cũng không có bốn mùa xuân hạ 
thu đông, khí hậu luôn luôn điểu hòa, không lạnh 
không nóng. 

Có phải là một cảnh giới lạ lùng chăng? 

Nhưng nào đã hết. Ở đấy cũng có cây mà là cây 
bằng bẩy thứ báu đã kể phía trên, hoặc toàn một thứ 
như cây bạc, cây vàng... hoặc hợp nhau và thành như 
cây hai báu, ba báu, bốn báu... cho chí bảy báu, hay 
như cây vàng mà lá, hoa, trái bạc; cây bạc mà lá, hoa, 
trái vàng, v.v... Chỗ "đạo tràng", nơi Phật A Di Đà 
thuyết pháp, có một cây báu, như cây Bồ để ở đạo 
tràng của Phật Thích Ca, nhưng cao lớn vô lường, trang 
nghiêm bằng ngọc ma ni nguyệt quang và báu trì hải 
luân”, chung quanh có chuỗi anh lạc lòng thòng, trên 
chót vót có lưới báu phủ lên. 

Có đất bảy báu, có cây bảy báu, lại có nhà cửa 
cung điện cũng bằng bẩy báu nữa, tất cả đều được 
chuỗi trân châu ma ni bao trùm. Thêm vào cảnh trí ấy 
còn cái ao lại cũng bằng bẩy báu mà bề dài, bề rộng, 
bể sâu y như nhau, đầy nước tám công đức, trong trẻo, 
sạch thơm, vị như cam lộ, đáy ao tráng bằng cát bẩy 
báu. Trên bờ ao có cây chiên đàn bông lá tỏa ra mùi 
thơm lan khắp các nơi còn trên mặt nước hồ thì có các 





1. Ma ni nguyeB quang: ngoE baù aùh saùg nhö maẽ traêg roï ban 
ñe8n. - Trì haũluaâ: baùh xe ngaê nöôù bieä. 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 153 





thứ hoa trời xen nhau, màu sắc sáng đẹp. Nước trong 
ao, gọi "bát công đức thủy" vì có công năng làm sáng 
tinh thần, làm đẹp thân thể, rửa sạch hết chất dơ /rong 
tâm, và đặc biệt, lên xuống theo mức độ của các Bồ tát 
tắm mình trong nước ấy. 

Tóm lại, từ cảnh đến vật ở thế giới Cực Lạc, tất 
cả đều bằng bảy báu. Đất mà bằng vàng, bạc, lưu li... 
có thể tạm chấp nhận được, đến như thảo mộc mà cũng 
bằng vàng, bạc, lưu li... thì chúng ta làm sao hiểu nổi? 
Thật ra, ở thế gian, trong cung điện của các vua chúa 
ngày xưa, những cây "thất bảo" không phải không có, 
nhưng đó là những đổ ngoạn mục để trang hoàng cho 
đẹp mắt và thường gắn lên nền nhung, đặt vào khung 
kiếng, chớ đâu phải cây trồng hay mọc dưới đất vàng, 
đất bạc... như ở bên Tây phương! Vậy ở đây lời Phật 
nói trong kinh Vô Lượng Thọ phải có một nghĩa ẩn nào 
đây, nhứt định không phải là một lối "tả chơn", sự việc 
thế nào, nói đúng như thế ấy. 

Nhưng trước khi tìm hiểu coi thật sự Kinh muốn 
nói gì, và để đánh tan một ít nghi ngờ mà sự sai biệt 
giữa Kinh Vô Lượng Thọ và Kinh A Di Đà chúng ta 
thường đọc hàng ngày, chúng ta nên nhắc lại đây 
những sai biệt ấy và xem coi có gì quan trọng không. 

Về phần tả cảnh, Kinh A Di Đà nói Cực Lạc thế 
giới có 7 lớp lan can, 7 lớp lưới trải ra và 7 lớp cây to 
vây quanh có 4 thứ báu bao phủ. Đối với Kinh Vô 


154 KHẢO CỨU VỀ TỊNH ĐỘ TÔNG 





Lượng Thọ thì thấy có những chỗ khác nhau như sau: 

- Kinh Vô Lượng Thọ không có nói đến 7 lớp lan 
can. 

- Kinh này có để cập đến cây to nhưng không nói 
có 7 từng cây; có nói đến những lưới báu nhưng không 
nói có 7 từng lưới báu. 

- Theo Kinh Vô Lượng Thọ ở đạo tràng Tây 
phương có 1 cây báu mà Kinh A Di Đà không nói đến. 

- Theo Kinh Vô Lượng Thọ, tất cả những cây ấy 
đều bằng 7 báu, chi tiết này không thấy trong Kinh A 
Di Đà. 

Về "ao báu" có nước § công đức, cũng thấy những 
sai khác như sau giữa hai Kinh: 

- Ao thất bảo của Kinh A Di Đà thì bốn phía có 
cấp lên xuống bằng vàng, bạc, lưu ly và pha lê hợp 
thành; trên bờ ao, có lầu gác được trang sức bằng 7 
báu; trong ao có hoa sen 4 màu khác nhau, to bằng 
bánh xe và mùi thơm trong sạch lạ thường. 

- Tất cả những chi tiết này không có trong Kinh 
Vô Lượng Thọ. Theo Kinh này trong ao có hoa nhưng 
là hoa trời chớ không phải hoa sen. 

Những sai khác vừa kể, theo chúng tôi, chỉ là 
những dị biệt về mặt văn tự, không có gì trở ngại cho ý 
nghĩa ẩn mật của Kinh, bởi lẽ điểm then chốt đều có 
ghi trong hai bộ Kinh. Điểm đó là cảnh vật ở Cực Lạc 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 155 





nếu không bằng 7 báu thì cũng bằng 4 báu. 

Vậy 7 báu ấy có nghĩa ẩn nào? 

Phải chăng ý Kinh muốn ám chỉ bẩy cái gọi là 
"thất Thánh tài": 7 thứ của cải của bậc Thánh là: 1) 
Tín (lòng tin), 2) Giới (giới hạnh), 3) Văn (nghe với 
nghĩa là học hỏi, thông hiểu), 4) Tàm (biết thẹn), 5) 
Quý (biết xấu hổ), 6) Xả (biết bỏ, không tham luyến), 
7) Huệ (sáng suốt). 

Người đời lấy vàng bạc châu báu làm quý, cho 
nên lao nhọc làm cho ra nhiều vàng bạc để trở nên 
giàu. Cái giàu này là cái giàu thế gian, vật chất. Bậc tu 
hành (Thánh) khác người thường (phàm), không lấy 
của cải thế gian làm quý, mà lấy công đức hay đức 
hạnh (tiếng Pháp gọi là mérites). Theo Phật giáo các 
tông, ai có những 7 đức hạnh kể trên là bậc Thánh và 
gia tài sự nghiệp của bậc này chỉ có bao nhiêu đó thôi. 
Do đây, Kinh lấy 7 báu của người đời thí dụ cho 7 báu 
của bậc Thánh. 

Nhưng Thánh là gì? 

Tất cả các tôn giáo, dầu xưa dầu nay, dầu Đông 
dầu Tây, đều đồng ý cho rằng Thánh ngược lại với 
phàm, Thánh thì thanh tịnh còn phàm thì ô trược, 
Thánh thì thuộc tâm linh còn phàm thì nặng về thể 
xác. Vậy khi nói cảnh giới của Cực Lạc như đất, cây, 
ao, hồ... đều bằng bảy báu, phải chăng Kinh muốn lưu 


156 KHẢO CỨU VỀ TỊNH ĐỘ TÔNG 





ý chúng ta về điểm cảnh giới ấy không phải cảnh giới 
của phàm mà của Thánh, nó thuộc về tâm chớ không 
phải thuộc về sắc (vật chất). Sự lưu ý này càng tỏ rõ 
nếu chúng ta nhớ rằng Kinh A Di Đà, sau đoạn nói về 
"thất trùng lan thuẫn, thất trùng la võng, thất trùng 
hàng thọ, thất bảo trì, liên hoa đại như xa luân...", đã 
chấm dứt đoạn này bằng câu: 

"Xá Lợi Phất, Cực Lạc quốc độ thành tựu 

'như thị công đức trang nghiêm"'. 

Câu này còn được nhắc lại ba lần nữa, sau ba 
đoạn kế tiếp, và ý nghĩa của câu là: 

"Này Ông Xá Lợi Phất, nước Cực Lạc mà thành 
tựu được như vậy là nhờ sự xây đắp, tô điểm của các 
công đức". 

Lấy một cảnh của chúng ta làm thí dụ thử xét: 
nhà chúng ta bằng gạch ngói, cất giữa một cảnh vườn 
đất ráo sạch sẽ, có xây cao bóng mát, có ao trong thả 
sen. Tất cả những vật vừa kể hợp lại thành cảnh của 
chúng ta và cảnh ấy được các vật kia "trang hoàng", tô 
điểm nên xinh. 

Cực Lạc cũng là một cảnh, nhưng là cảnh của 
Phật A Di Đà và của chư Thánh, nghĩa là không phải 
của hàng phàm phu. Vì không phải của hàng phàm phu 
cho nên dầu có đất, có cây, có ao hồ, các vật này khác 
hẳn những vật tương tự ở thế gian. Như đất chẳng hạn, 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 157 





chẳng phải là thứ đất bùn đất sét đất cát mà là một 
chất do bảy báu hợp thành. Đến cây, đến ao cũng vậy. 
Mỗi vật đều do 7 báu hợp thành thì toàn cảnh là cảnh 
của bẩy báu xây dựng, "trang nghiêm" cho tốt đẹp, mà 
bảy báu có nghĩa ẩn là 7 loại công đức, thì phải hiểu 
rằng Cực lạc quốc độ là một cảnh giới do các bậc 
Thánh xây dựng, tô điểm, bằng những công đức của 
các Ngài và dành riêng cho các ngài ở. Chúng ta muốn 
về đó "dữ chư thượng thiện nhơn cu hội nhứt xứ" (cùng 
hợp mặt với các bậc người lành cao cả ấy) thì điều 
kiện khẩn thiết là tự làm cho chúng ta trở nên /hanh 
tịnh như các ngài. Mà muốn thanh tịnh như các ngài, 
phải tu tập cho có 7 loại công đức, hay để nói theo 
ngôn ngữ thí dụ (langage parabolique), phải làm cho 
chúng ta trở nên giàu bảy thứ báu của các ngài. 

Cái giàu của các ngài, chắc ai cũng nhận sự thật 
này, những nhà tỉ phú ở thế gian không mua chuộc 
được một phần trong muôn ức. 

(trích tạp chí Từ Quang số 227-228, tr. 76-84, Sài 
Gòn tháng 7-Š năm 1971) 


LỊ 


Ở phía trước, trong phần ghi nhận mấy điểm sai 
biệt giữa kinh Vô Lượng Thọ và Kinh A Di Đà (tiểu 


158 KHẢO CỨU VỀ TỊNH ĐỘ TÔNG 





bản), có đoạn nói về "Cây báu ở Đạo tràng" xin trích 
dịch để chứng minh thêm tính cách "mật ngữ" của 
Kinh Vô Lượng Thọ: 


"Lại cây Đạo tràng của Phật Vô Lượng Thọ cao 
bốn trăm vạn lí gốc tròn năm mươi do tuân, cành lá xòe 
ra bốn phía tới hai mươi vạn dặm. Tất cả các thứ báu tự 
nhiên hợp thành; lấy ngọc ma ni nguyệt quang và báu 
trì hải luân là chúa của các báu mà trang nghiêm cây 
ấy... Khi có gió hiu từ từ nổi lên và thổi vào cành lá thì 
phát ra âm thanh của Diệu Pháp không lường. Tiếng ấy 
tràn lan khắp các nước Phật. Những ai nghe được tiếng 
ấy thì được Pháp nhẫn thâm sâu, ở hẳn trong bất thối 
chuyển cho tới khi thành Phật đạo, lỗ tai trong suối, 
không gặp hoạn nạn. Mắt thấy được hình sắc, tai nghe 
được tiếng, mũi biết được mùi, lưỡi nếm được vị, thân 
đụng được ánh sáng của cây Đạo tràng, tâm lấy "pháp" 
mà liên lạc được với cây ấy, thì tất cả đều được pháp 
nhẫn rất sâu ở hẳn trong bất thối chuyển cho tới khi 
thành Phật đạo, sáu căn trong suốt, chẳng còn các sự 
phiền não hoạn nạn. Này A Nan, hàng trời (chư thiên) 
và người ở nước ấy mà thấy được cây Đạo tràng thì 
được ba pháp nhẫn: 

1) âm hưởng nhẫn, 2) nhu thuận nhẫn, 3) vô sanh 
pháp nhẫn. Được ba pháp nhẫn ấy là do sức mạnh oai 
thân, sức mạnh bổn nguyện, lời nguyện đây đủ, lời 
nguyện rõ ràng, lời nguyện kiên cố, lời nguyện rốt ráo 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 159 





của Phật Vô Lượng Thọ ”. 

Nếu ở Cực Lạc thế giới có cây báu Đạo tràng của 
Phật Vô Lượng Thọ thì ở thế gian này có cây báu Đạo 
tràng của Phật Thích Ca, mà kinh điển thường gọi là 
Bồ đề Đạo tràng. 

Bồ để, phiên âm Phạn ngữ bodhi, có nghĩa là 
giác. Vì Đức Thích Ca đã đắc đạo Giác ngộ dưới gốc 
một đại thọ mà người Ân gọi là acvatha hay pipala, 
hay nói cách khác, vì cây này đã chứng kiến sự Đại 
giác của tu sĩ Cổ Đàm, thiên hạ mới tặng cho cây cái 
biệt danh Bồ để (Bodhivriksa hay Bodhidruma). Nhưng 
trên mặt đất này, biết bao nhiêu cây "pipala" hay bổ 
đề, tất cả đều quý báu và linh thiêng hết chăng? - 
Không. Chỉ có cây Bồ đề Đạo tràng, nghĩa là chỉ có 
cội cây nơi đó đức Cổ Đàm đã thành Chánh giác. Vậy 
cây báu Bồ đề nói trong trường hợp này được đồng hóa 
với sự Giác ngộ và nói đến Bồ để Đạo tràng tức là nói 
đến sự thành tựu viên mãn Phật đạo. 

Nếu chấp nhận sự suy luận này thì giải thích được 
nghĩa ẩn của đoạn kinh trích dịch phía trên. 

Mắt thấy được hình sắc của ánh sáng cây Đạo 
tràng, tai nghe được tiếng của ánh sáng cây Đạo tràng, 
mũi biết được mùi của ánh sáng cây Đạo tràng, lưỡi 
nếm được vị của ánh sáng cây Đạo tràng, thân đụng 
được ánh sáng của cây Đạo tràng, tâm lấy "pháp" - tức 
lấy chơn lý - mà liên lạc được với cây ấy, thì được 


160 KHẢO CỨU VỀ TỊNH ĐỘ TÔNG 





Ấm 


"pháp nhẫn" rất sâu dày và không còn lùi bước trên 
đường tiến về Phật quả. Phải chăng ý kinh muốn nói: 
ai mà sáu căn (mắt, tai, mũi, lưỡi thân và ý hay tâm) 
thoát ly được với sáu trần của vọng hoặc vô minh và 
tiếp xúc được với Giác ngộ cho đến mức thấy được, 
nghe được, ngửi được, nếm được, đụng chạm được, liên 
lạc mật thiết được, thì người ấy nhất định sẽ đi đến 
đích và thu hoạch được ba cái năng lực gọi là "tam 
pháp nhẫn": 

1. Âm hưởng nhẫn. - Âm hưởng là tiếng vang dội 
trong nội giới; như niệm Phật, thí dụ, mà có tiếng vang 
trong tâm, nghĩa là miệng niệm hay mật niệm mà lòng 
nghe không mất không sót một chữ của lục tự Di Đà, 
là công phu tịnh định hướng nội đã có kết quả. 

2. Nhu thuận nhẫn. - Nhu thuận là mềm dịu, thuận 
hòa. - Trước kia, vì cứ chạy theo ngoại cảnh mê chấp 
triển miên cho nên tranh hơn sợ thua, hóa ra sân hận 
cộc cằn thô lỗ. Nay đã đi vào trong, ly khai với ngoại 
vật, lòng lâng lâng một màu thanh bạch, ánh Giác 
bừng lên soi tổ chơn tướng của vạn pháp, hết mê hết 
chấp thì làm sao mà không trở thành nhu thuận? 

3. Vô sanh pháp nhẫn. - Vô sanh là không sanh 
nữa. Nhưng không sanh gì? Không sanh tạo nghiệp ác. 
- Có chỗ giải là hết tạo nghiệp tái sanh. 


Làm sao thấy được, tiếp xúc được với cây Đạo 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 161 





tràng (được Giác ngộ)? Kinh dạy: phải phát nguyện 
một cách đầy đủ, rõ ràng, kiên cố, rốt ráo, tức phải tự 
mình hứa với mình một cách dứt khoát và cương quyết. 
Phải biết muốn và thật tâm muốn được giác ngộ mới 
thành tựu được. Phát nguyện đầy đủ, rõ ràng... có 
nghĩa như vậy, và phương cách phát nguyện gương 
mẫu là phương cách của Tỳ khưu Pháp Tạng với 48 lời 
nguyện nói trong kinh. 
LÌ 


Một điểm đặc biệt nữa của Thế giới Cực Lạc là 
loại âm nhạc ở đây. 

Kinh nói: không một thứ âm nhạc nào của thế 
gian và của cõi trời bằng loại âm nhạc do âm thanh 
của cây bảy báu tạo thành, bởi vì nó hay hơn ngàn ức 
lần. Ngoài ra, còn một thứ nhạc tự nhiên, không phải 
do gió lay cành lá cây báu làm phát sanh. Tiếng nhạc 
thiên nhiên này không tiếng nào không phải là tiếng 
Pháp (Chơn lý), trong trẻo, mầu nhiệm, êm đẹp bậc 
nhất của mọi thứ tiếng trong mười phương thế giới. 

Âm nhạc thế giới hay dầu của các cõi trời trong 
dục giới, chỉ làm vui thức và loạn tâm, dấy tình mà 
không phát huệ, trói trăn chớ không giải thoát. Chỉ có 
khúc nhạc vi diệu do bảy đức (bảy báu) hòa nhau trong 
chơn tâm, thật tánh, mới là khúc nhạc hay vì nó êm dịu 
và cởi mở, bởi lẽ đó là tiếng ca của Từ bi và Trí huệ. 


162 KHẢO CỨU VỀ TỊNH ĐỘ TÔNG 





3. Dân chúng nước An Lạc 

Gồm có người trời Thanh văn và Bồ tát. Tất cả 
đều như Phật Vô Lượng Thọ (hay A Di Đà) sống lâu 
vô cùng vô tận. Số "dân" trời, Thanh văn và Bồ tát 
(Thánh chúng) không thể kể đếm xiết. Các vị này đều 
tâm thần, trí huệ rõ thông, oai lực tự tại, "có thể thâu 
nắm thế giới trong tay". 

Trong Kinh A Di Đà (tiểu bản), toàn thể "dân 
chúng cõi Cực Lạc đều là bậc "thượng thiện nhơn" 
(người lành hạng cao), nhưng trên thực tế, vẫn có thấp 
cao. Lẽ này dễ thấy ở điểm "cửu phẩm liên hoa", chín 
tầng hoa sen tức chín cấp bậc: thanh tịnh và công đức 
nhiều thì ở cấp trên, ít thì ở cấp dưới. Kinh "Quán Vô 
Lượng Thọ" rất là rõ ràng về đẳng cấp này mà, đại 
cương, ở đây chia có ba hạng: người trời (thiên nhơn: 
đeva), Thanh văn và Bồ tát. 

Tính cách chung của ba hạng là thọ mạng vô 
cùng, sống không biết đến đâu là cùng. Tại sao? Tại 
các ngài, ở cõi Tây phương, không còn sống với xác 
thịt thân phàm (báo thân) mà sống với "pháp thân" 
(corps spirituel), nghĩa là sống với Tánh, với Thể, chớ 
không sống với Tướng, với Dụng. Nguyễn Du nói: 

'Chết là thể xác, còn là tỉnh anh" 


Tinh anh là Thể Tánh nói trên, là phần bất sanh 
bất diệt của chúng sanh. Chính phần này vãng sanh 
Tịnh độ nếu nó được gột rửa tất cả ô nhiễm và giải 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 163 





thoát mọi xiểng xích. Kinh sách xưa có ghi lại sự tích 
của nhiều Tổ biết trước giờ thị tịch và khi sắp lâm 
chung đã nói: "Ta đi đây”. - Ta là ai, là gì? - Nhứt định 
không phải cái "ta" tục lụy phàm phu giả dối mà cái 
tinh hoa kia được thế gian lầm gọi là linh hồn. 

Ngoài cái thọ mạng vô chung cho ba hạng, là 
những sai biệt về công phu, công đức. 

Kinh nói có ba hạng vãng sanh: 

I. "Những người bỏ nhà cửa, ném ham muốn mà 
làm sa môn, phát tâm bồ đề, hướng về một chỗ, 
chuyên tưởng Phật Vô Lượng Thọ, tu tập mọi công 
đức, nguyện sanh về nước Phật. Hạng chúng sanh này, 
đến giờ phút lâm chung, được Phật Vô Lượng Thọ cùng 
các đệ tử hiện ra trước mặt, rồi theo Phật mà sanh sang 
nước Ngài, liền tự nhiên hóa sanh trong hoa bẩy báu ở 
vững trong bất thối chuyển, trí huệ mạnh mẽ, thần 
thông tự tại..." 

2. "Dân chúng của các cõi trời, người nào mà chí 
tâm nguyện sanh về nước Phật, tuy chẳng thể làm bậc 
sa môn, đại tu công đức và phát tâm bồ để vô thượng, 
nhưng một hướng chuyên niệm Phật Vô Lượng Thọ, 
làm lành ít nhiều, vâng giữ trai giới, phát tâm xây đúc 
tháp tượng, ăn uống theo sa môn, treo phướng đốt đèn, 
tán hoa dâng hương, nương vào các việc ấy mà đổi 
hướng, nguyện sanh về nước Phật. Những người ấy, khi 
gần chết, Phật Vô Lượng Thọ hóa hiện ra, thân tướng 


164 KHẢO CỨU VỀ TỊNH ĐỘ TÔNG 





chiếu sáng, tốt đẹp đầy đủ như Phật thật cùng với các 
đệ tử, trước người sắp chết. Những người này sẽ theo 
Phật hiển hóa mà sanh sang nước Phật đứng vững 
trong bất thối chuyển, công đức và trí huệ như hạng 
thứ nhứt, nhưng kém hơn”. 

3. "Hạng chót hết là những dân chúng của các cõi 
trời, người nào mà hết lòng muốn sanh về nước Phật, 
giả sử không hay làm mọi công đức thì nên phát tâm 
bổ đề vô thượng, một hướng chuyên ý cho đến mười 
niệm, tưởng nhớ Phật Vô Lượng Thọ, nguyện sanh về 
nước Ngài. Nếu nghe được Pháp sâu, vui mừng tin 
tưởng, không sanh nghi hoặc, một niệm tưởng nhớ Phật 
Vô Lượng Thọ, tâm thành nguyện sanh sang nước Ngài 
thì những người ấy khi gần chết, nằm mộng thấy Phật 
Vô Lượng Thọ, cũng được vãng sanh, công đức trí huệ 
giống như hạng thứ hai nhưng kém hơn". 

Đây là ba hạng chánh, mỗi hạng còn tùy công đức 
dày mỏng mà chia ra làm ba cấp, cộng chung thành 
chín cấp, do đó mới có "cửu phẩm liên hoa vi phụ 
mẫu" (chín bậc hoa sen làm cha mẹ). 

Như chúng ta vừa thấy ở trên, những điều kiện 
đòi hổi ở mỗi hạng ít nhiều, dễ khó khác nhau, song 
điều kiện tất yếu chung cho cả ba hạng là chánh định. 
Kinh nói: 

"Phật bảo A Nan: những chúng sanh nào được 
sanh về nước Phật đều phải đứng hẳn vào chỗ tụ của 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 165 





chánh định. Tại sao thế? Vì nơi nước Phật ấy, không có 
tà tụ, cũng không có bất định tụ". 

Tụ là nhóm họp, là tập trung tư tưởng ý chí 
(concentration mentale). - Chánh định là giữ tâm đứng 
hẳn trong chỗ chơn chánh. Vậy "tụ của chánh định" có 
nghĩa là tập trung tư tưởng vào chỗ chơn chánh. Đó là 
cái gọi "nhứt tâm bất loạn niệm A Di Đà Phật". 

Tà tụ là nghĩ nhớ đến những điều cong vạy, còn 
bất định tụ là không thể tập trung tư tưởng khi lòng còn 
nhớ tưởng nhiều việc. 

LỊ 


Hình dung, nhan sắc của dân chúng thế giới Cực 
Lạc như thế nào? 

Điều nên chú ý trước là ở đó không có nữ nhân. 
Điều thứ hai "ai cũng như ai". Kinh nói: 

"Những Thanh văn, Bồ tát, thiên, nhơn trong nước 
Phật, trí huệ cao sáng, thân thông rỗng suốt, đều đồng 
một loại, hình không khác trạng. Chỉ vì để thuận theo 
các phương khác cho nên mới đặt ra những cái danh 
"thiên" "nhơn" vậy thôi. Nhan sắc, dung mạo của hàng 
thiên, nhơn này ngay thẳng; ngoài trần tục, ít có. Dung 
mạo, hình dáng của họ mâu nhiệm, chẳng phải trời, 
chẳng phải người; tất cả đều tự nhiên hưởng được cái 
thân hư - vô, cái thể vô cực"... 


166 KHẢO CỨU VỀ TỊNH ĐỘ TÔNG 





Thật là quá rõ ràng: không có trong vũ trụ hữu 
hình hữu tướng một thế giới nào mà có những dân 
chúng lạ lùng như thế, vậy đừng nghe cái ông Kỹ sư 
Tàu giải lời Phật theo khoa học mà tin xằng. 

Chẳng phải người thì không có thân bằng xương 
bằng thịt; chẳng phải trời (chư thiên) thì không có hình 
dáng của chúng sanh cõi "sắc giới", thậm chí của cõi 
"vô sắc gới". Tây phương Cực Lạc ở ngoài "tam giới", 
phải nhứt quyết tin hiểu như vậy vì dân chúng ở đó đều 
có cái thân hư vô, cái thể vô cực tức là cái tạm gọi là 
"pháp thân", để cho chúng sanh dễ hiểu, dễ nhận đó 
thôi, chớ thật sự "pháp thân” cũng không có, vì là "hư 
không" mà. 

(trích tạp chí Từ Quang số 229-230, tr. 57-64, Sài 
Gòn tháng 9-]0 năm 1971) 


LỊ 


Trong mấy bài trước chúng ta đã tìm hiểu nghĩa 
sâu, nghĩa ẩn của những đoạn kinh tả cảnh tả người 
của thế giới Cực lạc. Bây giờ, chúng ta cùng theo một 
phương pháp, trước nhắc lại lời kinh, sau ghi nhận 
những điểm gợi ý để từ đó đi đến một vài suy luận về 
điều mà thật tình kinh muốn nói và chúng ta cần phải 
hiểu đúng như vậy. 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 167 





Theo Kinh "Phật thuyết A-Di-Đà" mà chúng ta 
thường đọc, hay Kinh A-Di-Đà tiểu bản, sở dĩ đức Phật 
ở cõi Tây phương Cực Lạc có hiệu là A-Di-Đà bởi vì: 

1.- Ánh sáng của Phật vô lượng, soi sáng các nước 
trong mười phương, không bị gì ngăn chặn. 

2.- Tuổi thọ của Phật cùng của nhơn dân Ngài vô 
lượng vô biên, dài vô số kiếp. 

Kinh Vô Lượng Thọ nói: 'Oai thần của Phật Vô 
Lượng Thọ không cùng. Chư Phật Như Lai trong mười 
phương thế giới vô biên, Không Phật nào là không ca 
ngợi (oai thần ấy). Chư Bồ Tát ở hằng sa nước Phật 
phương Đông đều sang đến nước Phật Vô Lượng Thọ 
cung kính cúng dường, cùng với đại chúng Bồ tát, 
Thanh văn, nghe nhận kinh pháp, tuyên bố đạo hóa. 
Các Bồ tát ở phương Nam, phương Tây, phương Bắc, 
bốn hướng cạnh, phương trên, phương dưới, đều cũng 
như thế". 


Trong bài đầu của Chương V, bàn về nghĩa thật 
của tên Kinh (T.Q số 221-222), chúng tôi đã viết: 
"Phật thuyết Vô lượng thọ Kinh" có nghĩa thâm diệu 
là: Kinh Phật nói về cái Vĩnh Cửu, tức là Tánh hay 
Phật Tánh". Và chúng tôi có lời dẫn nói của Tổ Vân 
Thê: Tánh ấy "linh minh đổng triệt, trạm tịch thường 
hằng"... 


168 KHẢO CỨU VỀ TỊNH ĐỘ TÔNG 





Linh minh là sáng suốt linh diệu, gồm trong chữ 
"quang”. 


Đồng triệt là thông suốt tức không bị gì ngăn cần. 
Chúng ta tìm thấy lại ý này trong mấy chữ "vô lượng, 
chiếu thập phương quốc, vô sở chướng ngại". 


Thường hằng là luôn luôn có, chớ không phải lúc 
có lúc không và như vậy là đúng với nghĩa của ba chữ 
"vô lượng thọ” hay với những chữ " thọ mạng vô lượng 
vô biên, a-tăng kỳ kiếp". 

Vậy tuy nói về Phật A-Di-Đà, thật ra Kinh muốn 
để cập đến Phật tánh, đến cái Tự tánh Di-Đà sáng suốt 
vô ngằn, chiếu soi khắp chốn, bất sanh bất diệt của 
mỗi chúng sanh. 

Ngoài hai đặc tánh vô lượng quang và vô lượng 
thọ vừa nói. Tự tánh còn một đặc điểm nửa là "oai 
thần vô cực", tức là cái nào mà nhiều tôn giáo khác 
gọi là "toàn năng” (omnIpotence hay Toute-puissance). 
Như Kinh nói, oai thần ấy hay cái Toàn năng ấy, 
không Phật nào trong mười phương không ca ngợi. Còn 
hàng Bồ Tát, Thanh văn cũng trong mười phương vũ 
trụ, cũng không vị nào là không cúng dường, nghe lời 
dạy bảo? Vì quy y Tam Bảo thật ra là quy y Tự tánh, là 
trở về với Nguồn Sáng ở nơi mình, nương tựa vào đó 
để tìm đường giải thoát, như chính Đức Thích Ca đã 
làm lúc nhập định 49 ngày dưới cội Bồ đề. 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 169 





Lại nữa khi giải thích nghĩa ẩn nằm trong tên của 
Tỳ khưu Pháp Tạng (T.Q.223-224), chúng tôi có viết: 
",.. theo Đại Thừa Ghi Quán, Pháp Tạng còn được gọi 
là Tự tánh thanh tịnh tâm, Phật tánh, Pháp thân”. Mà 
Phật A-Di-Đà nguyên là Pháp tạng, vậy Phật A-Di-Đà 
ở đây không có huyền nghĩa nào khác hơn là "Tự tánh 
thanh tịnh tâm". 

Chắc chư độc giả đã để ý đến sự liên kết của tánh 
và tâm ở đây. Có thể nói đây là một sự liên kết bất 
khả phân. Đúng như vậy, tự tánh chỉ có tìm thấy ở tâm 
thanh tịnh, do đây mà Kinh nói Phật A-Di-Đà chỉ ở 
Tây phương Tịnh thổ (độ) mà thôi, Tịnh thổ là Tâm 
vậy. Đúng với sự thật hơn, Tánh là Tâm, Tâm là Tánh, 
tùy khía cạnh cứu xét mà đặt cho hai tên khác nhau. Ở 
đây, nếu đứng về mặt Nguồn Sáng "linh minh đồng 
triệt, trạm triệt thường hằng" thì gọi là Tánh, còn đứng 
về phương diện thanh tịnh thì gọi là Tâm - Tâm mà 
còn bợn nhơ thì Phật Di Đà Tự Tánh làm sao soI sáng? 

Bàn rộng ra, Phật A-Di-Đà chính là Đấng Toàn 
Năng, Toàn Trí, Toàn Thiện, Toàng Quang, Vĩnh Cửu, 
sáng tạo muôn loài, làm chúa vũ trụ mà các tôn giáo 
khác tôn sùng dưới những danh hiệu khác. L.m. 
Hewnri de Lubac đã cảm thấy điều này khi ông viết: 
"A-Di-Đà chắc chắn là nhân vật được dựng lên để tiêu 
biểu cho một oai quyển chế ngự toàn vũ trụ" 
(Amitabha personnifie 1indubitablement un pouvoIr qui 


170 KHẢO CỨU VỀ TỊNH ĐỘ TÔNG 





sếtend sur tout Funivers. Amida, trang 38) L.m. P. 
Léon Wieger S.J., trong một tác phẩm khác tựa là 
"Admidisme Chinois et Japonais (Đạo thờ cúng A-Di- 
Đà của Trung hoa và Nhật bổn) đã viết trong phần kết 
luận: "Trong các bài nguyện Tịnh độ tông, hảy lấy 
danh từ Dieu (Chúa) thay cho danh từ A-Di-Đà là sẽ có 
một tôn giáo đứng đắn" (Dans les formules de 
IAmidisme, substituez le terme Dieu au terme Amida, 
ef vous aurez une religion sérieuse). Tại sao ý nghĩa ấy 
đã đến với tác giả? Vì tác giả nói: "Người ta gọi A-Di- 
Đà là "Ánh sáng không cùng, là Sự Sống vô biên, là 
Trong sạch tuyệt đối, là Nhân từ vĩ đại. Đó là những 
thuộc tính của thân linh, danh hiệu của thần linh" (On 
Fapelle Lumìere Iinfime, Vịe 1llemitée, Pureté absolue, 
grande Miséricorde, Ce sont là des attributs, des noms 
divins). Đến đây, chúng ta hiểu tại sao có người đã 
than tiếc giùm cho người tu Tịnh độ: gặp Chúa mà 
không biết lại xưng tụng dưới một danh hiệu sai lầm. 
Ngay đối với người thâm hiểu Phật giáo Đại thừa, A- 
Di-Đà Phật đâu có nghĩa duy nhất là Giáo chủ Tây 
phương của tông Tịnh độ. Như đã nói phía trước, Phật 
A-Di-Đà không phải, như Đức Thích Ca, là một vị Phật 
lịch sử (Bouddha h¡istorique), mà là một biểu tượng, 
cho nên tùy tông phái mà danh hiệu A-Di-Đà ẩn chứa 
nhiều ý nghĩa khác nhau. Xin xem lại loạt bài khảo 
cứu về Mật tông sẽ thấy. Lại nữa, dầu trong Tịnh độ 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 171 





tông, người ta còn lễ A-Di-Đà như là "pháp giới tạng- 

thân” kia mà! Mà pháp giới tạng thân là gì? Là nơi 

dung chứa, nơi thai nghén toàn thể vũ trụ, do đây mà 
người Pháp dịch là "la Matrice universelle”. 

(trích tạp chí Từ Quang số 233, tr. 38-41, 

Sài gòn tháng 7 năm 1972) 


172 KHẢO CỨU VỀ TỊNH ĐỘ TÔNG 





CHƯƠNG VI 
ĐIỂU KIỆN VẤNG SANH 


àn nói về điều kiện vãng sanh Tịnh độ, người 

Bụ, thường nhắc đến lời nguyện thứ 18 của Pháp 

Tạng Tỳ khưu lúc chưa thành A-D¡i-Đà. Lời nguyện ấy 
như sau: 


"Thiết ngã đắc Phật, thập phương chúng sanh, chí 
tâm tín nhạo, dục sanh ngã quốc, nãi chí thập niệm, 
nhược bất sanh giả, bất thủ Chánh giác, duy trừ ngũ 
nghịch, phí báng Chánh pháp”. 


Nghĩa là: Ví như tôi được Phật mà chúng sanh 
trong mười phương hết lòng vui tin, muốn sanh về nước 
tôi, tưởng nhớ đến mười lân, nếu chẳng được sanh, thì 
tôi chẳng lấy Chánh giác, trừ những kẻ phạm tội ngũ 
nghịch và chê bai mai mỉa Chánh pháp. 


Và thường, người ta cũng dựa vào lời nguyện đó 
mà cho rằng pháp môn tu tịnh là dễ nhất: cứ tin nơi lời 
nguyện cứu độ của Phật, đốc lòng muốn sanh về Cực 
Lạc Thế giới và nhớ tưởng đến Phật A Di Đà mười lần 
là được toại nguyện. 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 173 





Nhưng theo Kinh A Di Đà tiểu bổn, ít ra cũng 
phải có 3 điều kiện căn bản cho việc vãng sanh: 

I. Văn thuyết A Di Đà Phật, chấp trì danh hiệu 
nhất tâm bất loạn. 

2. Thị nhơn chung thời, tâm bất điên đảo, tức đắc 
vãng sanh A Di Đà Phật Cực lạc quốc độ 

3. Bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân 
duyên đắc sanh bỉ quốc. 

Điều kiện thứ nhất là khi nghe nói đến Phật A-Di- 
Đà, phải nắm giữ danh hiệu của Ngài một cách "nhất 
tâm bất loạn". Một lòng không loạn có nghĩa là trong 
lòng thuần chỉ có sự tưởng nhớ về danh hiệu của Phật 
A-Di-Đà mà chẳng còn một ý nghĩa nào khác xen vào 
làm rối loạn tâm mình. Được như thế là đã thực hiện 
xong và đúng mức một sự tập trung tư tưởng 
(concentration mentale). Có hai lối tập trung tư tưởng. 
Một là nương tựa vào một vật bên ngoài và hết sức 
chú tâm vào vật ấy, thí dụ như ngó vào đớm đỏ của 
một cây nhang cháy, nếu muốn dùng mắt, hoặc chăm 
chú nghe một loạt tiếng nào đó như câu: "Nam mô A- 
Di-Đà Phật". Hai là nương tựa vào một hình dáng hay 
một lời niệm tưởng tượng bên trong, thí dụ như quán 
tưởng thấy mặt trời mọc, thấy nước khắp cùng hay như 
câu lục tự Di Đà thầm niệm trong lòng. 


Trong lúc nhất tâm bất loạn hay tập trung tư tưởng 
đó, dòng ý niệm nghĩ xằng nhớ quấy của thường nhật 


174 KHẢO CỨU VỀ TỊNH ĐỘ TÔNG 





bị đánh bạt và thay thế bằng một dòng ý niệm thuần 
nhất: ý niệm về Phật A Di Đà chan hòa ánh sáng. Vậy 
rõ ràng pháp môn niệm Phật có đầy đủ tác dụng của 
pháp môn chỉ quán. Chỉ là bắt dòng tư tưởng, ý niệm 
của ta dừng lại, hay để nói theo cái thí dụ mà chúng ta 
thường nghe: Cột con vượn tâm lại một chỗ, đừng cho 
nó chạy nhảy, chuyền cành nữa. Tâm hết xao xuyến 
rồi, như nước đã lóng trong rồi, hành giả mới bắt đầu 
quán sát, xem xét, về một vấn đề nào đó mà hành giả 
tự đặt cho mình. Với pháp môn niệm Phật, người niệm 
Phật tới nhất tâm bất loạn thì đã đạt đến cái chỉ rồi. 
Đến phần quán, người niệm Phật không quán sát như 
nhà tu chỉ quán, mà quán tưởng, nghĩa là dùng tư tưởng 
mà thấy cảnh Tây phương như kinh điển diễn tả, nói 
cách khác, tưởng tượng cho đến thấy như thật cảnh Tây 
phương Ấy. 

Đến đây, chúng ta hình như đã hé mở một góc 
màn bí mật che khuất ý nghĩa của lời nguyện thứ 18 
của Phật A Di Đà: Ai dốc lòng muốn sanh về Thế Giới 
Cực lạc và nhớ tưởng đến Phật A Di Đà mười lần là 
được toại nguyện. Người có lòng cả tin thì chẳng có gì 
thắc mắc, nhưng biết bao kẻ khác đã tự hỏi: Lầm sao 
mà về Cực Lạc quá dễ như vậy được? Cứ quyết tâm về 
đó và tưởng niệm mười lần đức Phật A Di Đà là đủ 
rồi? vậy ra pháp môn niệm Phật cho phép người ác, 
người tội lỗi cũng hưởng được cảnh thanh nhàn như 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 175 





người lương thiện, không tội không lỗi sao, miễn thực 
hiện đầy đủ hai điều kiện vừa khắc lại là được. Thật 
ra, nghe thì dễ nhưng làm không phải dễ đâu. 

Người tội lỗi, bao giờ tâm cũng chứa đây những 
sự tưởng nhớ không tham thì sân, không sân thì sĩ, và 
những hình ảnh thế gian liên hệ với ba dòng tư tưởng 
ấy. Nay muốn thay đổi ba dòng tư tưởng tham, sân, sĩ 
bằng một dòng tư tưởng duy nhất là tư tưởng Phật, tiêu 
biểu cho Quang minh, cho Thanh tịnh, dầu trong một 
khoảng thời gian ngắn bằng thời gian của mười lần 
niệm Phật, không phải là việc dễ. Thường sau hai, ba 
niệm là tâm tán loạn rồi. Đối với các quyết tâm về 
nước Cực Lạc cũng thế: quyết tâm ấy không đi xa hơn 
hai, ba niệm đâu. Nhưng nếu giữ đúng được mười niệm 
thì nhất định có sự vãng sanh về Tịnh độ, tuy rằng thân 
chưa chết. Bởi vì đây là sự hiện tiển vãng sanh. Thí dụ 
khoảng thời gian mười niệm là hai phút đồng hồ. Trước 
hai phút ấy, lòng dạ hành giả còn dơ đục bởi những ý 
nghĩ ô nhiễm, thì lúc ấy hành giả đang sống trong cảnh 
uế trược của thế gian. Nhưng hai phút sau, khi tâm đã 
chứa đầy những nhớ nghĩ về đức Phật A Di Đà và thế 
giới của ngài, thì thân tuy còn ở Ta bà mà lòng đã gởi 
nơi tòa hoa sen của Tây phương, nghĩa là bên trong, 
hành giả đã trở thành một người khác rồi, đã sanh sang 
một đời sống và nơi một cảnh giới khác rồi. Đó là tác 
dụng của mười lần niệm Phật nhất tâm bất loạn. Nếu 
mỗi ngày được hai lần niệm Phật thì phải hưởng được 


176 KHẢO CỨU VỀ TỊNH ĐỘ TÔNG 





hai lần hai phút giải thoát cảnh ô trược thế gian và 
sống trong cảnh thanh tịnh của Phật A Di Đà. Cảnh 
thanh tịnh đó thật không ở đâu xa mà chính ở ngay 
trong tâm ta, hay nói cho đúng, đó là của tâm thanh 
tịnh ta vậy, còn Phật A Di Đà quang minh vô lượng 
cũng thật không phải ở Tây Phương mà ở ngay trong 
mỗi chúng ta, vì đó là Tự tánh quang minh vô lượng 
của ta vậy. 

Điều kiện thứ hai để được về Cực Lạc Quốc độ là 
lúc lâm chung, người đã có công niệm Phật cầu vãng 
sanh, phải giữ vững tâm mình trong giây phút chót đó. 
Trọn đời tin tưởng và chí tín niệm Phật, nhưng đến lúc 
biết sắp hắt hơi thở cuối cùng mà tâm sanh hốt hoảng, 
sự nhớ tưởng đến Phật A Di Đà bị gián đoạn rồi thì 
trong tâm nổi lên sự nhớ nghĩ khác liên hệ đến gia 
đình, tài sản v.v... Như thế không vãng sanh Cực Lạc 
được. Ây vì niệm chót của một đời người rất hệ trọng: 
nó quyết định hướng đi của thần thức. Nếu niệm chót 
còn giữ đúng sự thanh tịnh và sự cả quyết về với Phật 
A Di Đà thì người chết được sanh sang Cực Lạc quốc 
độ; trái lại, nếu tâm điên đảo, dao động, lo sợ, thì 
không thoát khỏi lục đạo luân hồi. Sự vãng sanh sau 
khi bỏ xác mới là sự vãng sanh thực thụ. 

Điều kiện thứ ba cho sự vãng sanh thực thụ là 
trong lúc còn ở thế gian và tu tập pháp môn niệm Phật 
phẩi lo tu phước như bố thí, giúp đỡ kẻ nghèo nàn, 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 177 





thiếu ăn thiếu mặc, bắc cầu bồi lộ v.v... Niệm Phật để 
trổ nên người có tâm thanh tịnh chưa đủ, phải cố gắng 
tạo nhiều phước đức đúng với câu Bi Trí song tu của 
Đại thừa giáo. Tâm nhờ chuyên chú niệm Phật trở 
thành thanh tịnh, thanh tịnh có rồi là có Trí huệ: thế là 
phần tu Trí đã xong, còn phần Bi thì song song với việc 
tu tịnh phải lo lập công bồi đức. 


LỊ 


Xem ba điều kiện trên, chúng ta thấy tuy pháp 
môn niệm Phật có vẻ như hoàn toàn tùy tha lực, thật ra 
sự thành bại đều do sức người tu hành, và thực chất 
của Pháp môn Tịnh độ không có gì huyền bí nhiệm 
màu mà rất là thực tế. 

(trích tạp chí Từ Quang số 235, tr. 39-41, 
Sài Gòn tháng 9 năm 1972) 


178 KHẢO CỨU VỀ TỊNH ĐỘ TÔNG 





CHƯƠNG VII 


TẠI SAO PHÁI NGUYỆN SANH 
VỀ TỊNH ĐỘ 


rong một chương trước, chúng tôi có nói rằng 

các học giả Tây phương thường đem Cực Lạc 
Thế giới hay Tịnh độ (thổ) của Phật giáo ra so sánh với 
Thiên đường của Ky Tô giáo. Do đây mà có người lầm 
lẫn cho rằng quan niệm của người tu Tịnh độ nguyện 
vãng sanh về Cực Lạc chẳng khác quan niệm của 
người Ky Tô giáo mong về Thiên đường. Thật sự, 
không phải thế. 

Chúng tôi đã vạch rõ sự sai biệt giữa các cõi trời 
của Sắc giới và Vô sắc giới, trong đó có cảnh Thiên 
đường của Ky Tô giáo, về Cực Lạc Thế giới của Phật 
giáo là cảnh ngoài tam giới, dầu rằng bên ngoài, đôi 
bên có nhiều điểm xem tuồng như đồng nhau. 

Điểm khác biệt quan trọng nhất là Thiên đường là 
cảnh trú xứ vĩnh cửu, một khi được về đó thì người Ky 
Tô giáo được ở cạnh Chúa và hưởng phước vô cùng vô 
tận. Theo giáo pháp của Đức Phật, đời sống của chúng 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 179 





sanh ở các cõi trời, dầu là cõi cao tột bật, vẫn bị hạn 
chế, dầu rằng có thể kéo dài đến hàng chục ngàn năm. 
Hạn chế bởi sự phước báo. Phước báo hưởng hết, người 
của các cõi trời cũng chết như người ở thế gian —- chết 
theo kiểu ở thiên đường - và phải rơi trở lại trần thế, 
sanh ra làm người thế gian, thường là trong hoàn cảnh 
tốt đẹp. Trái lại, Tây phương Cực Lạc Thế giới là quốc 
độ của Phật A Di Đà mà Phật A Di Đà là Vô lượng 
thọ, thì ai được sanh về đó cũng hưởng được một tuổi 
thọ vô lượng như Phật. Kinh lại nói, ở nước của Phật A 
Di Đà không có nữ nhân, mà vẫn không có nữ nhân thì 
nhất định cũng không có nam nhân. Nam nữ chỉ có 
trong vòng tương đối của sắc tướng, nay nam nữ chẳng 
có thì sắc tướng quyết định cũng chẳng có. Vậy nhân 
dân ở Cực lạc toàn sống trong và với pháp thân, hay 
nói một cách khác, sống trong thể chớ không còn sống 
trong tướng như ở tam giới. Chỉ có thể mới trường tôn, 
mới vô lượng thọ. Lại nữa, Cực Lạc Thế giới là một 
cái trạm trên đường tiến đến quả Phật, một cái trạm 
cần thiết cho người tu hành của mọi tôn giáo — sự thật 
là như vậy — chớ không riêng gì cho người tu theo Phật 
giáo, bất luận là hành pháp môn nào, hệ thuộc phái 
nào. Vì sao? Vì đứng về mặt tôn giáo tổng quát mà nói 
thì tôn giáo nào cũng chỉ nhận là Thánh những người 
được thanh tịnh hóa. Lối tượng hình các Thánh bên Ky 
Tô giáo với một vòng hào quang quanh đầu và lối 
tượng hình các Bồ tát của Phật giáo đứng trên hoa sen, 


180 KHẢO CỨU VỀ TỊNH ĐỘ TÔNG 





tuy khác về hình tướng, đều xuất phát từ một quan 
niệm duy nhất: sự thanh tịnh của tâm hồn. Như tất cả 
chúng ta đều biết, Huệ không thể phát được ở những 
người mà tâm hồn còn ô trược. Giữ giới là để thanh lọc 
thân tâm; giới thành tựu là sanh Định, mà tâm định là 
tâm thanh tịnh; có định, có thanh tịnh rồi là có Huệ mà 
Ky tô giáo tượng trưng bằng vòng hào quang (Huệ) mà 
hình như muốn nhấn mạnh về nguyên nhân làm nẩy 
sinh một vị Bồ tát là sự tổ hợp của hai yếu tố: Trí Huệ 
và Từ Bi. Trong hình tướng của một Bồ tát có ẩn tàng 
vòng hào quang tiêu biểu cho sự thanh tịnh của vị 
Thánh Ky Tô giáo, lại còn thêm cái Từ B1 - Lòng 
thương bao hàm tất cả chúng sanh, có thể không có 
trong một vị Thánh. Cái sản phẩm tuyệt luân Bồ tát ấy 
không có nếu không có sự thanh tịnh được tượng trưng 
bằng đóa hoa sen. 

Đứng về khía cạnh này mà xét thì sự vãng sanh 
về Cực Lạc và sự sanh lên Thiên đường không có gì 
giống nhau, từ lời cầu nguyện ban sơ đến sự kết quả 
cứu cánh. Người Ky Tô giáo cầu nguyện lên Thiên 
đường với tâm muốn hưởng lạc thú đời đời kiếp kiếp, 
còn người Phật tử nguyện vãng sanh về Cực Lạc là để 
gần những bậc thiện nhân, được sống trong một hoàn 
cảnh thuận tiện cho việc tu hành tinh tấn, hầu sớm trở 
thành bậc "bất thối chuyển" để viên thành Phật đạo. 
Cứu cánh thì đời sống ở Thiên đường không vĩnh cửu, 
sự an hưởng lạc thú tuy có, vẫn bị hạn chế và rốt cuộc 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 181 





là sự sa đọa trở lại thế gian. Đời sống ở Cực Lạc hoàn 
toàn khác: vừa an lạc, vừa miên trường, không có việc 
thối bước đến rơi trở lại Ta Bà, lại còn có nhiều cơ hội 
giúp cho tiến bước đến sự Giải thoát hoàn toàn. 

Vậy, tuy nói chủ yếu của pháp môn Tịnh độ là 
niệm phật cầu vãng sanh Tây phương Cực Lạc Thế 
giới, đừng hiểu lầm rằng mục đích của người tu theo 
pháp môn này là muốn về Tây phương để hưởng suông 
những lạc thú của cảnh này. Vì CựcLạc còn một danh 
hiệu nữa là Tịnh thổ hay Tịnh độ, nên hiểu là về được 
Cực Lạc tức là về được nước Tịnh, mà về được nước 
Tịnh là "đắc tịnh", là đắc định vậy. 


LỊ 


Tới đây, quý bạn đọc chắc đã ló thấy câu trả lời 
cho câu hỏi: Tại sao phải nguyện sanh về Tịnh độ? 

Chúng ta đã thấy không thể nên Hiển, nên Thánh 
nếu thiếu định, thiếu tịnh. Thánh, phàm khác nhau ở 
làn ranh mức này, do đây, như đã nói ở phía trước, 
không tôn giáo nào, không chi phái Phật giáo nào 
không công nhận sự cần thiết của sự thanh tịnh. Mục 
tiêu có một, nhưng những con đường dẫn đến mục tiêu 
duy nhất ấy rất nhiều, do đây mới có nhiều pháp môn: 
nào niệm Phật cho đến nhất tâm bất loạn, nào quán 
tưởng cho đến thấy hiển hiện trước mắt đối tượng quán 
tưởng của mình v.v... Nhưng thực chất của niệm Phật 


182 KHẢO CỨU VỀ TỊNH ĐỘ TÔNG 





bất loạn, của quán tưởng thành công là gì? Là sự định 
tâm vậy, là sự tịnh tâm vậy. 

Tâm tịnh là tâm trống không, vắng lặng, có tác 
dụng sáng soi mọi vật, thông suốt mọi cảnh, có thể ví 
như nước lặng yên, hết còn bị gió chao, bao nhiêu dơ 
đục, rác rến trong đó đã chìm xuống tận đáy, nước 
trong ngần ấy khiến cho vật gì ở dưới đáy cũng thấy; 
cũng có thể ví tâm tịnh ấy như tấm kiếng to, trong và 
sáng, nhờ đấy mà vạn vật đều soi được bóng vào; cũng 
có thể ví như một cái động không vách cản mắt cho 
nên thông suốt với mọi phương hướng, nhờ đấy mà 
tiếp xúc với mọi cảnh vật. 

Tâm tịnh còn có thể ví như cái bình, trước kia đã 
chứa đựng những ô trược của thế gian, nay đã được súc 
sạch để hứng nước cam lộ của Giác ngộ và giải thoát. 

Những ô trược thế gian nhiều đến kể không xiết, 
nhưng đại cương có hai loại sai lầm (vọng tưởng). Một 
là "ngã chấp", vọng tạo mỗi người một cái "ta" để suốt 
đời hết kiếp cứ lo phục vụ cho nó trong trăm đắng 
ngàn cay; hai là "pháp chấp", vọng tạo tất cả sự vật 
của ngoại cảnh để vùi thân theo đuổi những vật mình 
thích, bác bỏ những vật mình không thích, trước sau gì 
cũng tự tạo những phiền não khổ nhọc. 

Lúc tâm đã tịnh định rồi thì hai thứ sai lầm này 
không còn nữa, nhờ ánh sáng bên trong làm cho ta 
nhận chơn được giá trị và thật chất của "ngã" và 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 183 





"pháp". Ngã chấp đã bị trừ thì lòng tư ích, tư lợi không 
còn, và được thay bằng lòng công ích, công lợi, điểm 
phát khởi của Tâm Đại Từ Đại Bi. 

Trong Kinh Tịnh độ có nói: Lúc lâm chung mà al 
chuyên tâm niệm Phật nhất tâm bất loạn thì Phật A Di 
Đà và Quan Âm, Thế Chí đến rước về Cực Lạc. Có 
người nghĩ rằng đây là một lối nói tượng trưng. Lúc 
lâm chung mà giữ tâm định được vào niệm Phật thì 
tâm người ấy đã "tịnh hóa" hoàn toàn rồi, bức màn Vô 
minh đã bị xé tan, do đó nguồn Ánh Sáng bên trong 
của Tự tánh Di Đà phát huy hực hở. Nguồn Ánh sáng 
ấy là nguồn Ánh sáng vô biên của vũ trụ tiêu biểu bởi 
Phật A Di Đà đồng một thể tánh, cho nên khi người 
mạng chung thấy Ánh sáng ngập trời trước mắt mình, 
ngỡ là Phật A Di Đà từ phương Tây đến tiếp độ, không 
dè đó là Phật A Di Đà của Tự tánh mình thể hiện ra. 
Đồng thời với sự phát huy của Tự tánh, có sự phát huy 
của hai công đức là Từ Bi và Trí Huệ, tiêu biểu bởi 
Quán Âm và Thế Chí. Đặc điểm độc đáo của Quán 
Âm là "Đại Từ Đại Bi, cứu khổ cứu nạn" vậy rõ ràng 
Quán Âm tiêu biểu cho Tâm Từ Bi; còn Đại Thế Chí 
là "quang trí vô biên", phải chăng là tiêu biểu cho Đại 
Trí Huệ hay Trí Bát Nhã? Hai công đức này nằm ngay 
trong Tự tánh Di Đà của mỗi chúng ta. Chúng ta "minh 
tâm kiến tánh" tới mức độ nào, tùy theo công phu tịnh 
hóa của chúng ta, thì Ánh sáng nội tâm hay Đức Di Đà 
trong ta phát huy tới mức độ đó, và Ánh Sáng nội tâm 


184 KHẢO CỨU VỀ TỊNH ĐỘ TÔNG 





phát huy tới mức độ nào thì lòng Từ Bi và Trí Huệ 
cũng nảy nở tới mức độ đó. Thật vậy, làm sao tìm được 
một suy tư sáng sáng suốt, một ý niệm từ bi ở một 
người mà lòng dạ đen tối bởi những tư tưởng tham lam 
ích kỷ, luôn luôn lầm lạc, lấy phi làm thị, xem giả 
thành chơn? 

Như đã nói ở phía trước. Tịnh độ là một cái trạm 
mà người tu hành của mọi tôn giáo, của mọi chi phái 
Phật giáo phải trải qua nếu muốn tiến đến mục đích 
cứu cánh. Nói cách khác, sự thanh tịnh cần thiết cho 
mỗi người tu hành và là điều kiện tất yếu của sự thành 
tựu cuối cùng. Vậy nếu hiểu "nguyện sanh Tịnh độ" 
không có nghĩa nào khác hơn nghĩa "nguyện chuyển 
uế thành tịnh", thì ai là người thật tâm hành đạo, không 
sao không phát nguyện vãng sanh về Cực Lạc. 

(trích tạp chí Từ Quang số 237, tr 24-28, 
Sài Gòn tháng IÌ năm 1972) 


LỊ 


KẾT LUẬN 

Qua một loạt bài khá dài, chúng ta đã cứu xét 
Tông Tịnh độ hay pháp môn niệm Phật qua các phân 
lịch sử, kinh văn, nghĩa ẩn, bây giờ là đến phần kết 
luận. 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 185 





Như tất cả chúng ta đều biết: cơ bản của Phật 
Pháp là Tứ diệu Đế: Khổ, Tập, Diệt, Đạo. - Khổ là 
cảnh huống chung của tất cả chúng sanh. Lăn lộn trong 
sáu đường luân hồi không bao giờ dứt nếu nguyên 
nhân của Khổ hay Tập không được tiêu trừ. Nguyên 
nhân đó là Si, là Vô minh. Con người tuy có đôi mắt 
sáng nhưng, đúng với sự thật chơn chánh, như người 
mù, đi đứng loạng choạng, lầm đường lạc hướng, hoặc 
như người đi trong đêm tối dày đặc phải sờ soạng lần 
dò từng bước, đụng vật này chạm vật kia, sụp hầm té 
hố. Muốn hết khổ phải trừ Vô minh và con đường trừ 
Vô minh hay Đạo chấm dứt ở điểm Giải thoát, Giác 
ngộ. Tất cả các Tông phái Phật giáo đều chấp nhận cơ 
bản này, cũng như ba yếu tố cần thiết cho sự thành 
công trên đường dẫn đến Giác ngộ, diệt trừ Vô minh, 
là Giới, Định và Huệ. 

Giới chỉ chung những biện pháp cần áp dụng để 
gột rửa thân tâm cho hết bụi vô minh, giữ gìn cho loại 
bụi này không còn trở lại ô nhiễm nữa. Định là giữ 
thân tâm đã nhờ giới làm cho sạch rồi, đứng vững và ở 
mãi trong trạng thái thanh tịnh này, không còn bị phiển 
não, vọng hoặc làm xao động nữa. Huệ là Ánh sáng 
của nội tâm có thể ví như một ngọn đèn sẵn có và luôn 
luôn cháy, bấy lâu bị bụi Vô minh phủ dày bên ngoài 
nên ánh sáng không phát hiện được nhưng nay thì hực 
hỡ huy hoàng, nhờ lớp bụi Vô minh đã bị quét sạch. Ở 


186 KHẢO CỨU VỀ TỊNH ĐỘ TÔNG 





người nào mà nguồn Ánh sáng bên trong ấy phát hiện 
được thì người ấy được gọi là giác ngộ, và đồng thời 
cũng là người giải thoát mọi trói trăn đau khổ mà khi 
còn vô minh người ấy đã tự gây cho mình. Tóm lại, 
Giới và để đắc Tịnh, Tịnh để đạt Định, Định để sanh 
Huệ. 

Con đường từ Vô minh đến Giác ngộ đại khái như 
thế, nhưng phương tiện du hành — tức pháp môn tu 
hành —- có thể khác nhau giữa những tông phái với 
nhau. Tuy nhiên, xin nói rõ, cái khác này chỉ là cái 
khác bể ngoài chớ cái thực chất bên trong thì phương 
tiện của tông phái nào cũng như phương tiện của tông 
phái nào. Để đạt đến định, thí dụ, có Tông áp dụng 
phương pháp quán tưởng, có Tông khác dùng phương 
chỉ quán, lại có tông dùng phương niệm phật. Do đây 
mà phía trước”, chúng tôi có viết: "Toàn bộ pháp môn 
Tịnh độ là một phương tiện quyển biến mà công dụng 
định tâm để cho tâm được thanh tịnh thật là lớn lao và 
không đoán trước được". 

Nhưng định có hai loại: chánh và tà. Chánh định 
là khi nào tâm đứng hẳn trong chơn, thiện, mỹ. Tà định 
là nghịch lại. Và trước khi đạt đến định, cần phải trải 
qua giai đoạn "tụ" tức là "tập trung tư tưởng". Muốn 
tập trung tư tưởng, điều cần thiết bậc nhất là phải 
thanh lọc và thuần nhất tư tưởng, do đây trong Kinh Vô 





1. Töuang soá225-226 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 187 





Lượng Thọ mới có câu: "Những chúng sanh nào được 
sanh về nước Phật đều phải đứng hẳn vào chỗ tụ của 
chánh định. Tại sao thế? Vì nơi nước Phật ấy không có 
tà tụ, cũng không có bất định tụt). 

Đứng về mặt tổng quát mà xét thì thánh phàm 
khác nhau ở điểm một bên thanh một bên trược, một 
bên tịnh một bên nhiễm, và sự sai biệt này được các 
tôn giáo chấp nhận chớ không riêng gì Phật giáo. Như 
trên đã nói, có Tịnh là có Định, có Định là có Huệ, mà 
có Huệ là bậc thánh rồi. Để biểu hiện cái Huệ ở các 
Thánh, Công giáo vẽ hình các Thánh với một vòng hào 
quang chung quanh đầu, vì Huệ là Ánh sáng. Phật giáo 
không chú trọng đến cái Huệ là dụng của cái thể Tịnh, 
cho nên vẽ hình đắp tượng các vị Thánh hay Bồ tát 
đứng hay ngồi trên hoa sen, lấy tính cách bất nhiễm 
của hoa sen để tiêu biểu cho tâm thanh tịnh hay bất 
nhiễm của các Bồ tát, với sự hiểu ngầm là hễ có Tịnh 
là có Huệ. 

Ấy là vì Phật giáo quy tất cả vào tâm: khuynh 
hướng, hành động của con người lành hay dữ đều tùy 
tâm - tùy tâm niệm hay tư tưởng của con người. Do 
đây mà số phận và hoàn cảnh sanh sống của con người 
cũng tùy tâm: an vui hay khổ sở, bị trói trăn hay giải 





1. Töuang soá229-230 


188 KHẢO CỨU VỀ TỊNH ĐỘ TÔNG 





thoát, mê muội hay giác ngộ đều tùy tâm còn bị ô 
nhiễm hay được thanh tịnh. 

Thật sự, con người phải được sống trong sáng 
suốt, an vui và tự tại vì bản thể con người là quang 
minh vô lượng, là tự tại vô ngại, nhưng vì từ vô hỉ, 
nghĩa là từ xa xưa không biết bao nhiêu đời kiếp mà 
nói, đang minh lại khởi lên một niệm vô minh bất giác, 
theo bóng bỏ hình, lấy giả làm chơn, nếm đắng cay mà 
lại cho là bùi ngọt, rồi từ nhận thức sai lầm này đi đến 
nhật thức khác, chẳng khác con cá mắc câu, càng dãy 
dụa càng bị lưỡi câu bám sâu vào da thịt, hay như 
người đi trên đất sình, càng đi càng bị lún. Những cái 
bóng, cái giả, cái đắng cay thuộc về ngoại cảnh: cảnh 
giới của hình tướng, của duy vật, muôn màu ngàn sắc 
dễ thu hút, hấp dẫn những tâm hôn đã bị chúng cám 
dỗ, làm lầm. 

Sống cho xác thịt, cho vật chất thì lòng ham muốn 
càng lúc càng tăng, khao khát càng nhiều, vì không ai 
tài nào thỏa mãn lòng tham lam của mình được. Lòng 
ham muốn là một con quỷ đói, cho nó ăn bao nhiêu 
cũng không vừa mà càng cho nó ăn, nó lại càng thèm 
khát. Nguyên nhân của đau khổ, bất an là Tham; 
nguyên nhân của Tham là SŠ¡ hay vô minh dày thêm 
một lớp; vô minh dày thêm một lớp, cái tham lại tăng 
sức khao khát một bậc, cứ như thế mà con người hóa ra 
sa lầy trong vũng bùn của ngoại cảnh và càng ngày 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 189 





càng sống xa Chơn Tâm, Chơn Tánh là nguồn Ánh 
sáng bên trong sẵn có nơi mỗi chúng sanh. 

Thái Tôn Hoàng Đế Ngự Chế Khóa Hư Tập 
Quyển Thượng cuối bài Nhất Sơn, có bài kệ: 

Chân tể huân đào vạn tường thành 

Bản lai phi triệu hựu phi manh 

Chỉ sai hữu niệm vong vô niệm 

Khước bội vô sinh thụ hữu sinh 

Tỹ trước chư hương, thiệt tham vị 

Nhãn manh chúng sắc, nhỉ văn thanh 

Vĩnh vi lăng đăng phong trần khách 

Nhật viễn gia hương vạn lý trình. 
Nga: 

Nung đúc lò trời muôn tượng thành 

Nguyên không mầm mống không mối manh 

Bởi sai hữu niệm, quên vô niệm 

Bàn phản vô sanh, lãnh hữu sanh 

Mũi đắm mùi thơm, lưỡi mê vị 

Mắt lòa sắc đẹp, nhĩ ưa thanh 

Khách trần trôi giạt đành cam phận 


Ngày một xa quê muôn dặm hành. 


190 KHẢO CỨU VỀ TỊNH ĐỘ TÔNG 





Tâm ta nguyên là vô niệm, tánh ta thật vô sanh. 
Bởi trong vô thỉ, ta sai lầm làm cho tâm thanh tịnh vô 
niệm của ta thành tâm ô nhiễm hữu niệm, rồi vì đó mà 
từ cái thể tánh vô sanh, ta lại thọ cái tướng hữu sanh 
hữu diệt để góp mặt với chợ đời làm anh khách trần. 
Đã làm khách trần, sống trong ngoại cảnh thì phải bị 
ngoại cảnh cám đỗ, nào mùi thơm, nào vị ngọt, nào sắc 
đẹp, nào tiếng hay, càng tưởng thưởng những thứ ấy, 
tâm càng say đắm, càng khởi nhiều niệm tà tây sai 
quấy, vì vậy mà hết đời này là đời khác, thay dạng đổi 
hình làm khách phong trần, trôi đạt trong lòng sắc trần, 
ngày một xa quê xưa cảnh cũ là cảnh thanh tịnh, bất 
sanh bất tử, cảnh của Chơn Tâm, Thực Tánh. 

Người phát tâm tu hành là người nhận biết mình 
là khách xa quê trôi giạt, khổ sở, và quyết tâm trở lại 
gia hương, trở về với cảnh thanh tịnh. Muốn được như 
nguyện, phải xây lưng ngảnh mặt với cảnh trần đầy 
cạm bẩy và cám dỗ. Xây lưng ngảnh mặt để đừng thấy 
nghe những hình dáng màu sắc, những âm thanh rù 
quến của thế gian. Thật ra, con người tiếp xúc với 
ngoại cảnh đâu phải chỉ bằng mắt và tai, mà còn bằng 
bốn căn hay giác quan khác là mũi, lưỡi, thân và ý 
(tâm ô nhiễm). Nhưng trong 6 căn này, nhãn căn và 
nhĩ căn là nhạy bén hơn hết, nhất là nhĩ căn, bởi lẽ 
cách vách, mắt không thấy, tâm chẳng động, trong khi 
tai vẫn nghe xa và cách khoảng được. Nhưng ý lại 
nhạy hơn tất cả 5 căn, hơn luôn cả tai. Mắt có thể 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 191 





không thấy, tai có thể không nghe, mũi có thể không 
ngửi, lưỡi có thể không nếm, thân có thể không đụng 
chạm, nhưng nội cái ý không, nó chẳng nhớ nghĩ đến 
vật gì sự gì thì thôi, bằng nhớ nghĩ đến thì người vẫn 
thấy, vẫn nghe... như sự vật có thật trước mặt. Vậy 
chính ý là đầu dây mối nhợ của sự "xa quê" của ta, với 
sự a tòng của năm căn. 

Thủ phạm đã tìm ra, thì nay muốn trở về "gia 
hương: phải làm thế nào cho anh ý và 5 anh a tòng, nhất 
là hai anh mắt và tai không còn lôi kéo chúng ta nữa. 
Trước hết là bắt anh ý phẩi đình chỉ việc nhớ tưởng đến 
cảnh trần thế. Nhưng đã quen hết nhớ đến việc này là 
tưởng đến việc khác, rất khó mà bắt anh ở yên một chỗ. 
Phương pháp niệm Phật giúp ta thực hiện được sự đình 
chỉ này một cách dễ làm hơn pháp môn chỉ quán chẳng 
hạn. Không cưỡng bách ý phải bỏ thói quen, cứ để cho 
nó tưởng nhớ, nhưng đổi đối tượng tưởng nhớ cho nó. 
Bấy lâu nó tưởng nhớ đủ thứ việc, đủ thứ chuyện, bây 
giờ tập cho nó chỉ chuyên nhớ đến Phật A Di Đà nhờ 
chuyên nghe danh hiệu Ngài. Mới chỉ nó có cự nự cho 
nên miệng dầu có xưng danh Phật, tâm vẫn từng chập 
còn tán loạn, nhưng với thời gian và sự kiên tâm trì chí, 
nhất định phải đạt đến trạng thái nhất tâm bất loạn. Tới 
đây công phu "đình chỉ" đã viên mãn, ý hay tâm ô 
nhiễm trước kia đã trở thành thanh tịnh và chừng ấy cái 
dụng của mắt, tai, mũi, lưỡi thân chẳng những mất mà 
còn trở thành diệu dụng nữa. Nghĩa là mắt vẫn tiếp tục 


192 KHẢO CỨU VỀ TỊNH ĐỘ TÔNG 





thấy, tai vẫn tiếp tục nghe, hình dáng âm thanh của đời, 
nhưng thấy như không thấy, nghe như chẳng nghe, vì 
anh ý là người đánh giá những cái thấy nghe ấy đã bỏ 
rơi chúng; đồng thời, xuôi theo chiều với ý, hai anh mắt 
và tai đều xóa cái thấy nghe của mình để nghe thấy 
những cái gì xẩy ra trên đường trở về gia hương, tức là 
con đường hướng nội. Rồi tùy sức tiến của ý mà mắt sẽ 
thấy những cảnh mà người thường không thấy, tai sẽ 
nghe những âm thanh thế gian không nghe, mũi sẽ bắt 
được những mùi hương vị diệu lạ thường... Đó là cảnh 
của Chơn tâm, của Thực Tánh mà Kinh Vô Lượng Thọ 
quyển tả dưới hình dáng thế gian nhưng ức triệu lần tốt 
đẹp hơn. Nhiều bậc tu chứng đã quả quyết rằng, ngay 
trong giai đoạn thành công đầu là "tịnh niệm tương tục" 
(tưởng nhớ Phật nối đuôi kế tiếp nhau luôn, không bị 
một tưởng nhớ nào khác xen vào làm gián đoạn), hành 
giả đã thu hoạch được một vài chứng tích vui sướng là 
trong lúc chí tâm niệm Phật, vạn duyên bồ hết, mũi bắt 
được mùi hương kỳ lạ, hoặc mắt thấy ánh sáng nhiệm 
mầu hiện ra. 

Trong phần tìm hiểu nghĩa ẩn của Kinh Vô Lượng 
Thọ, tưởng chừng đã giải thích cách chơn xác thế nào 
là Phật A-Di Đà, thế nào là vãng sanh. A Di Đà là 
phiên âm của Phạn ngữ Amitabha mà nghĩa là Vô 
Lượng Quang. Vậy rõ ràng không có Phật mà chỉ có 
Vô Lượng Quang, Anh Sáng vô lượng vô biên, Thể 
tánh của toàn thể vũ trụ hay nói cách khác: Tạng — 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 193 





thân của Pháp giới. Không có Ánh Sáng ấy thì không 
có gì cả, vậy có thể hiểu cạn cợt rằng Ánh sáng ấy vừa 
là Sự Sống vừa là Sự Sáng suốt thay Thông minh, Trí 
huệ ở trong cả mọi loài, mọi chúng sanh. Ở người tuy 
đồng thể với các loài khác, Ánh sáng ấy có phân linh 
diệu hơn cho nên không gọi là Pháp tánh mà lại kêu là 
Phật tánh. Tự tánh thanh tịnh Tâm, hay Tự tánh Di Đà. 
Vậy vãng sanh về Tịnh độ hay Cực Lạc Quốc độ là bỏ 
cảnh ô trược thế gian và tái sanh về nước thanh tịnh 
của Phật A Di Đà. Cảnh ấy thật không ở đâu xa mà ở 
chính ngay trong tâm ta, hay nói cho đúng, đó là cảnh 
của tâm thanh tịnh ta vậy. Còn Phật A Di Đà cũng thật 
không phải ở Tây phương mà ở ngay trong ta và trong 
mỗi chúng sanh, vì đó là Tự tánh quang minh vô lượng 
bất sanh bất diệt của toàn thể pháp giới chúng sanh 
vậy. 

Chưa ngộ được tâm, chưa kiến được tánh thì tạm 
nói là tâm ta, tánh ta, và tâm tánh ấy ở trong ta, trong 
mỗi chúng ta. Thật sự, chỉ có một Tâm, một tánh cho 
toàn thể Pháp giới. Đã nói "Vô lượng quang chiếu thập 
phương quốc độ, vô sở chướng ngại" và Ánh sáng vô 
lường ấy là Tâm Tánh ta thì lẽ đâu Tâm Tánh ta lại bị 
thân chướng ngại sao! Nước trong sông ngòi và nước 
ngoài biển cả đồng thể. Lúc còn ở sông ở ngòi thì gọi 
là nước sông, nước ngòi, nhưng một khi đổ ra biển thì 
hòa với nước của biển cả mà làm một, làm sao tìm lại 
được nước của ngòi? Lúc chúng sanh còn mê muội bị 


194 KHẢO CỨU VỀ TỊNH ĐỘ TÔNG 





các nghiệp làm chướng ngại. Ánh sáng của Chơn Tâm 
Thực Tánh như bị nhốt, nay đắc Tịnh đắc Định, các 
chướng ngại bị tiêu diệt, Tâm Tánh được giải thoát như 
nước sông ngòi đã đổ ra biển thì phải trở lại cùng với 
nước biển hoạt động trong cảnh vô cùng vô cực, vô tận 
vô biên. Cảnh giới ấy đối với người chưa tịnh định, thì 
xa xuôi muôn trùng, còn đối với người đã đắc tịnh đắc 
định, thì "kháy móng tay là tới nơi" bởi vì ở đâu không 
phải là pháp giới vô biên thì trong ta, ngoài ta đều là 
nơi trú ngụ của Ánh sáng vô lượng hay Phật A Di Đà 
hay Tự Tánh thanh tịnh tâm của ta. 

Tuy pháp môn niệm Phật cầu vãng sanh được 
trình bày như con đường"dễ đi" (dị hành) nhờ có sức 
cứu độ của Phật (tha lực), thực ra không phải dễ hoàn 
toàn đâu và muốn đi đến đích cũng chẳng phải hoàn 
toàn ÿ lại vào tha lực mà được đâu. Dễ là đối với con 
đường của Thiền tông là con đường mà hành giả phải 
tự cường tự lực, nhưng niệm Phật cho đến nhất tâm bất 
loạn, cho đến được "tam muội" hay chánh định, hành 
giả cũng phải nỗ lực rất nhiều, phải phấn đấu với 
chướng ngại ráo riết. Cái tha lực nhiếp thọ của Phật 
hình như chỉ được đưa ra với dụng tâm khuyến khích 
hành giả, để hành giả vững tâm mà trỗi bước. Huống 
chi, ngoài việc chí tâm niệm phật và cầu vãng sanh để 
đắc Định hầu đạt đến Huệ, còn việc phước đức phải 
gắng công bồi đắp mới mong vãng sanh. Kinh A di Đà 
tiểu bản nói: "Bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 195 





nhân duyên đắc sanh bỉ quốc". Vậy tu Tịnh độ là Bi Trí 
song tu, một pháp môn rất phù hợp với lý tưởng của 
Đại thừa giáo, dễ thực hành, nhất là trong thời mạt 
pháp ngoại duyên nhiễu nhương này, và kết quả có 
phần dễ thu hoạch hơn các pháp môn khác. 

CHÁNH TRÍ 


^Z 


HET 


(trích tạp chí Từ Quang số 239, tr. 19-26, 
Sài Gòn tháng I năm 1973) 


196 KHẢO CỨU VỀ TỊNH ĐỘ TÔNG 





MỤC LỤC 
- Lời nói đầu 7 
- Lược sử tịnh độ tông 10 
- Chương I : Nguồn gốc 22 
- Chương II: Các luận giải na 
- ChươngIII : Tịnh độ tông ở Nhựt Bổn 
93 
-ChươngIV : Nghĩa sâu kín của tông 
105 
- Chương V: Nghĩa sâu kín của kinh văn 129 
- Chương VỊ : Điều kiện vãng sanh 
186 


- Chương VII : Tại sao phải nguyện sanh về tịnh độ 
193 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 197 





KHẢO CỨU TỊNH ĐỘ TÔNG 
Chánh Trí MAI THỌ TRUYỀN 


tk 
NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO 
Chịu trách nhiệm xuất bản: 
NGUYỄN CÔNG OÁNH 
Biên tập: VŨ VĂN HIẾU 
Sửa bản in: TRẦN ĐỨC HẠ 
Trình bày: KHÁNH CHI 
Bìa: ĐẶNG VĂN THÀNH 
tk 
Đối tác liên kết: 
Thực hiện liên doanh: 


xM“% 


CTY TNHH VĂN HÓA 
PHÁT QUANG 
ĐT: 08.38.114.009 —- 38.110.211 
Fax: 08.62.938.562 - DĐ: 0903.310.145 
Email: phatquangco @gmaiïl.com 


+k% 


In 1.000 bản khổ 14,5x20,5cm. Tại Công ty Cổ 
phần in Khuyến học phía Nam. Giấy phép số 73- 
2012/ CXB/119-06/TG cấp ngày 16/2/2012. In xong 
và nộp lưu chiểu quý 2 năm 2012. 


